Garma C. C. Chang sưu tập 
Đỗ Đình Đồng dịch 


DU-GIA TÂY TẠNG 
GIÁO LÝ & TU TẬP 


(ĐẠI THỦ ÁN & SÁU YOGA CỦA 
NAROPA) 





Du-Già Tây Tạng 
(Giáo Lý & Tu Tập) 
Teaching of Tibetan Yoga 


Nguyên tác: Tạng Ngữ 

Tác giả: Tilopa, Garmapa RangJang DorjJe, Lạt-ma Kong 
Ka và Lạt-ma Drashi NamJhal 

Sưu tập và dịch qua Anh ngữ: Garma C. C. Chang 


Nhà xuất bản: Carol Publishing Group, 1993, New 
York, USA 


Dịch giả Việt ngữ: Đỗ Đình Đông 
Hiệu đính và trình bày: Vô Huệ Nguyên 


© 2014 Viet Nalanda Foundaton (Bản Việt ngữ) 


ISBN 978-1-937175-07-8 


(Hình bìa trích từ “Foundations of Tibetan Mysticism” 
của Lama Anagarika Govinda) 





(Hình trích từ “Tibetan Yoga and Secret Doctrines” 
của T.s. W. Y. Evans-Wentz) 


Cùng Người Dịch 


Đã dịch: 


Góp Nhặt Cát Đá 
Ba Trụ Thiền 

Vô Tâm Thiền 

Dạo Bước Vườn Thiền 
Tiếng Sáo Thép 


MIlarepa, Con Người Siêu Việt 

Gửi Lại Trần Gian 

Đạo Ca Milarepa 

Du-già Tây tạng, Giáo Lý & Tu Tập 


Sáng Tỏ Tâm Bình Thường 
Namsyal 
Trung Luận 


Đang dịch: 


Luận Phật Tánh 


Thiền sư Muju 
Philip Kapleau 
Daisetz T. Suzuki 
Đỗ Đình Đồng 
Thiên Khi Như 
Huyễn 

Rechung 

Jetsun Milarepa 
Jetsun Milarepa 
Kong Ka & Drashi 
Namjhal 
DakpoTashi 


Bồ-tát Long Thọ 


Di Lặc và Vô Trước 


Lời Người Dịch 6 
Lời Nói Đâu của Garma C. C. Chang 9 
PHẢN I. GIÁO LÝ ĐẠI THỦ ẤN 

Bài Ca Đại Thủ Ấn của Tilopa 17 
Lời Nguyện Đại Thủ Ấn của Garmapa Rangjang 

Dorje TT. ộ Z3 
Những Điêu Côt Yêu của Pháp Tu Đại Thủ Ấn 

của Lạt-ma Kong Ka 32 


PHÀNIL TÓM LƯỢC NHẬP MÔN SÁU 
YOGA CỦA NAROPA 


Tóm Lược Nhập Môn Con Đường Thậm Thâm Sáu 
Yoga của Naropa, của Lạt-ma Drashi Namjhal 48 


Thuật Ngữ 142 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 
Lời Người Dịch 


Tập sách nhỏ “Du-già Tây Tạng, Giáo Lý và Tu 
Tập” này được dịch từ bản văn tiếng Anh có nhan đề là 
“1eachings oƒ Tibetan Yoga” do Giáo sư Garma Œ. C. 
Chang - giảng sư của Tu viện Kong Ka ở miền Đông 
Tây Tạng khoảng trước năm 1950 — biên dịch từ Hoa 
ngữ, do nhà xuất bản Carol Publishing Group ấn hành 
năm 1993 tại New York, Hoa Kỳ. Tuyền tập này vốn từ 
các nguyên tác của Phật giáo Mật tông Tây Tạng theo 
Truyền thừa Kagyu (Khâu truyền). Sách gồm những 
pháp môn mà Milarepa, Đại Hành Giả Du-già Tây Tạng, 
đã được mật truyền từ Đạo sư của Ngài, Dịch giả Marpa, 
tu tập nhiều năm trong cô tịch, thành tựu viên mãn, và 
cứu độ gia trì rất nhiều chúng sinh. Những pháp môn đó 
là Đại Thủ Ấn (Mahamudra) và Sáu Yoga của Naropa, 
phát nguồn từ các Tổ sư Mật giáo Ấn độ là Tilopa và 
Naropa. Ngày nay, hai pháp môn này được các Đạo sư 
Tây Tạng hành trì, chỉ dạy nhiều người học và tu tập, 
cũng như nhiều học giả và hành giả phương Tây nghiên 
cứu, tu tập, truyền bá nhiều nơi trên thế giới, tiêu biểu là 
Ấn độ, Anh quôc và Hoa kỳ, v.v... 


Những gì được ghi lại trong tập sách nhỏ này là 
những chỉ dân cối lõi đề thực hành nên rất trực tiếp, rõ 
ràng và cô đọng cho những ai muốn có một kiến thức 
căn bản vững chắc, một cẩm nang để tu tập từng bước 
một theo trình tự cần thiết như những chỉ dẫn ban cho. 
Tuy nhiên, như chính các tác giả của các chỉ dẫn trong 
sách này đã nói rõ, những ai muốn theo đó tu tập, trước 


6 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


hết, cần phải có một Đạo sư đầy đủ đạo hạnh khai thị và 
hướng dẫn. Điều này cực kỳ quan trọng vì nếu không có 
Đạo sư đích thực hướng dẫn, chắc chăn hành giả SƠ CƠ 
rất dễ bị lạc đường và nhất là có thê bị “tâu hỏa nhập 
ma,” tức là khi chưa kiểm soát được luồng “hỏa hầu” 
trong khi luyện tập Yoga Dumo [Tumo] hay Yoga Nội 
Nhiệt - Yoga quan trọng nhất trong Sáu Yoga của 
Naropa. Đây là điều tối nguy hiểm nếu không có Đạo sư 
đủ tài năng và phẩm hạnh đi kèm. Ngay cả pháp môn 
Đại Thủ Ấn không hàm chứa nguy cơ như Sáu Yoga của 
Naropa, nhưng hành giả sơ cơ cũng rất cần có Đạo sư 
đầy đủ phẩm hạnh chỉ điểm và hướng dẫn, vì trong pháp 
môn này, hành giả bước đầu, ít nhất, phải thoáng thấy 
được Tâm-Yếu của mình để làm căn bản khởi tu và để 
tránh những sai lạc có thể xảy ra trên đường tu sau này. 
Vì vậy, nói chung, một Đạo sư đầy đủ phẩm hạnh là 
điều kiện tiên quyết trong tu tập Phật giáo Mật tông Tây 
Tạng. 


Ở đây người dịch tiếng Việt của tập sách này hoàn 
toàn đồng. ý với Giáo sư Garma C. C. Chang, dịch giả 
của bản tiếng Anh, khi ông viết những lời sau đây trong 
“Lời Nói Đầu” của ông cho tập sách này: 


“Dịch giả từ chối tất cả mọi trách nhiệm đối với 
những độc giả có thể liêu lĩnh thực nghiệm Sáu Yoga 
này. Chỉ đọc các bản văn này không bao giờ có thể thay 
thế một vị Đạo sư sống thực mà từ ông một người câu 
tìm Bồ-đề trước tiên phải nhận sự khai thị và chỉ dân 
trước khi họ có thể bắt đầu tu tập thực sự. Đối với 
những học viên nghiêm túc, tập sách này phục vụ không 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 
øì khác hơn là một nguôn tài liệu tham khảo, một dấu 
hiệu chỉ hướng đến đường Đạo. ” 
Đặc biệt cảm ơn dịch giả Vô Huệ Nguyên đã bỏ thời 
giờ, công sức và trí tuệ vào việc làm khó nhọc hiệu đính 
bản dịch này. 


Dù đã cô găng nhiêu nhưng chắc vân còn sai sót, 
mong các bậc cao minh rộng lượng, chỉ bảo cho. 


Đa tạ. 


Đỗ Đình Đồng 


Frederick, Xuân 2014 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Lời Nói Đầu 


Nếu chủ nghĩa thần bí được định nghĩa, một cách 
rộng rãi, là “Chủ nghĩa chủ trương rằng tri thức trực tiếp 
về “Thượng để” hay chân lý tâm linh có thể đạt được qua 
trực giác tức thời,” thì Mật giáo Tây Tạng cũng được 
xem là một hình thức của chủ nghĩa thần bí. Dĩ nhiên, 
vẫn đề ở đây là hiểu các hạn từ “tri thức,” “Thượng đế,” 

“chân lý tâm linh,” và “trực giác” theo nghĩa nào. Một 
phân tích cân thận về cách dùng những từ ngữ này sẽ lập 
tức mở ra những khái niệm phức tạp và phân rẽ nằm ở 
phía sau chúng, và dường như không có săn một sự hiểu 
biết đồng ý chung nào. Bất chấp sự tương tự bề ngoài 
của nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa thần bí, 
vẫn có những dị biệt to lớn thực sự hiện hữu giữa những 
hình thức khác biệt đó. Nhưng để nêu ra những dị biệt 
một cách chỉ tiết, cần phải có một kiến thức toàn triệt về 
tất cả các hệ thống, cùng với kinh nghiệm cá nhân về 
mỗi hệ thống đó được nhiều nhà huyền học chứng thực. 
Những đòi hỏi này quả thực quá khó, nếu không nói là 
không thể đạt được, cho bất cứ cá nhân nào hoàn thành 
hôm nay. Do đó, mục đích của tác giả không phải là làm 
một cuộc nghiên cứu có tính cách phê bình Mật giáo 
Tây Tạng so với những hình thức khác của chủ nghĩa 
thần bí, mà là để giới thiệu với độc giả phổ thông một số 
những bản văn quan trọng cho đến bây giờ vẫn chưa khả 
dụng trong các ngôn ngữ phương Tây. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Một vài lời về giáo pháp căn bản của Mật giáo Tây 
Tạng và nguyên lý nên tảng nằm bên dưới sự hành trì 
của nó có thể là hữu dụng. Điều Tẩy CÓ thể tóm lược 
trong những lời sau đây: “Sự huyền diệu của Phật Quả 
thì phổ hiện, nhưng con đường ngắn nhất để chứng ngộ 
chân lý này là khám phá nó ở bên trong phức-thê thân- 
tâm của chính mình.” Bằng những bài luyện tập tâm linh 
và sự áp dụng những kỹ thuật Mật giáo — như Sáu Yoga 
chẳng hạn — một người có thể sớm nhận ra rằng thân, 
tâm, và “thế giới khách quan” tất cả đều là hiện tướng 
của Phật Quả thần diệu ấy. Sinh tử là Niết bàn, người là 
“thần,” những đam mê dục vọng “bất tịnh” chính là 
những biểu hiện của Năm Vị Phật Bản Nhiên,' Giác Ngộ 
hay Giải Thoát đạt được không phải bằng cách nhồ rễ 
những dục vọng phiền não của con người mà bằng cách 
đồng nhất chúng với Trí Huệ Siêu Việt. Giáo pháp căn 
bản của Mật giáo Tây Tạng như thế có thể gọi là giáo 
pháp thấy phức- thể thân-tâm là tương ứng với, nêu 
không phải là đồng nhất với, giáo pháp về Phật. Tinh 
thần và sự hành trì của tất cả các Yoga Mật giáo cũng 
đều hướng đến sự khai mở nguyên lý căn nguyên này. 


Bây giờ chúng ta hãy lấy hai trụ cột của tu tập Mật 
giáo, Yoga Phát Sinh và Yoga Hoàn Thiện [Thành Tựu] 
làm minh họa cho giáo pháp này. Trong pháp tu Yoga 
Phát Sinh, hành giả yoga được dạy quán tưởng và như 
thế đồng nhất thế giới bên ngoài như là những Mạn đà 
la; thân của hành giả như là Thân của vị Hộ Phật; hệ 
thống thần kinh của hành giả như là Ba Kênh Mạch 
[chính] và các kênh của bốn Xa luân (Cakras); các Giọt 
Tinh Chất (Bindus) của hành giả như là các phân tiết của 


10 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


các nguyên tố tích cực và tiêu cực; nguyện vọng và năng 
lực của hành giả như là Trí Tuệ-Khí (Wisdom Prana) và 
“Ánh Sáng”... Trong phép tu Yoga Hoàn Thiện, trước 
tiên hành giả được dạy hòa tan Tâm-KhẾ trong Ánh 
Sáng Bấm Sinh — Pháp Thân — cho đến giờ hãy còn ân 
tàng “ở trong” Trung khu Xa luân Tìm, và từ đó lại 
phóng ra Sắc Thân (Rupakaya), và như thế kích hoạt vô 
số hành động của Phật Quả. 


Một lý thuyết quan trọng nằm ngầm bên dưới của sự 
tu tập các Yoga Tây Tạng gọi là tính “Đồng nhất của 
Khí và Tâm”” cũng nên đề cập ở đây. Mật giáo nhìn thế 
giới như là sự kết hợp liên tục của tương quan tương 
phản, những nguyên tố tương khắc và những môi quan 
hệ tương sinh: bản thể và hiện tượng, tiềm tàng và hiển 
hiện, lý do và ảnh hưởng, Niết bàn và Luân hồi... K”ứ và 
Tâm. Mỗi cặp nhị nguyên này, dù có tính cách đối chọi 
bên ngoài, nhưng trong thực tại, lại là một nhất thể 
không thể phân chia. Nếu một người có thể hiểu và làm 
chủ trọn vẹn một thành tố của cặp nhị nguyên Ấy, một 
cách tự động, họ có thể hiểu và làm chủ thành tố kia. 
Như thế, ai nhận ra yếu tánh của tâm như là Trí Huệ 
Siêu Việt thì đồng thời sẽ nhận ra yếu tánh của Khí như 
là lực sống vô tận và là hành động của Phật Quả. Không 
cần thiết phải quảng diễn ở đây tất cả nhiều hình thái của 
giáo pháp này, nhưng một hình thái có tầm quan trọng 
nhiều hơn trong những hình thái đó nên được chú ý đến, 
tức là, “tính chất hỗ tương của tâm và khí.” Điều này có 
nghĩa là một loại /âm, hay một hoạt động tâm trí nào đó, 
đều được một k”ứ có tính chất tương ứng, hoặc siêu việt 
hoặc thế tục, đi kèm một cách không biến đồi. Chăng 


11 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


hạn, một tâm thái, một cảm giác, hay một ý nghĩ đặc biệt 
luôn luôn có một khí tương ứng đi kèm và một nhịp điệu 
phản ảnh trong hiện tượng thở. Như vậy, khi tức giận 
sinh khởi không những là một ý-nghï-tình-cảm bốc lửa 
mà còn sản xuất những cái “thô” khó nghe, nổi bật của 
hơi thở. Mặt khác, khi có sự tập trung bình tĩnh vào một 
vẫn đề trí thức, thì ý nghĩ và hơi thở biểu thị một sự bình 
tĩnh tương tự. Khi tập trung sâu xa, như trong khi nỗ lực 
giải quyết một vấn đề tế nhị, thì một cách vô thức hơi 
thở ngưng lại. Khi một người ở trong tâm thái giận dữ, 
kiêu hãnh, ganh tị, xấu hồ, kiêu căng, yêu đương, ham 
muốn, v. v..., thì ngay lúc đó có thê cảm thấy tức thời 
“khí” hay “hơi” này bên trong y. Trong Định (Samadhi) 
sâu không có niệm tưởng dây lên, cũng không có hơi thở 
có thê nhận thức được. Tại giây phút khởi đầu của Giác 
ngộ, khi ý thức bình thường được chuyền hóa, thì lập 
tức khí thay đổi vòng quay. Theo đó, mọi tâm thái, tư 
tưởng, và tình cảm — dù đơn giản, vi tế, hay phức tạp — 
đều có khí tương ứng hay hỗ tương đi kèm. Ở giai đoạn 
cao của Thiền, sự tuần hoàn của máu hạ thấp hầu như 
ngừng lại, hơi thở có thê nhận thức được cũng dừng lại, 
và hành giả yoga kinh nghiệm sự chiếu sáng ở một độ 
nào đó trong tâm thái không có ý nghĩ. Lúc ấy không 
những xảy ra sự thay đổi của ý thức mà còn có sự thay 
đổi trong sự vận hành sinh lý của thân. 


Đặt căn bản trên nguyên lý này, Mật giáo Tây Tạng 
cống hiến hai con Đường, hay hai loại Yoga, cả hai đều 
đưa đến cùng một mục đích siêu thế tục. Một được gọi 
là Con Đường Giải Thoát, hay “Yoga Tâm,” và một là 
Con Đường Thiện Xảo hay là “Yoga Năng Lượng” 


12 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


[Khí]. Con đường trước giống Phật giáo Thiền (Hán: 
Ch'an; Nhật: Zen) trong nhiều cách, bởi vì nó nhấn 
mạnh sự quán sát và tu dưỡng Tâm Bản Nhiên, và chỉ 
đòi hỏi ở mức tối thiểu những chuẩn bị nghi thức và các 
yoga. Con đường sau là một loạt những phương pháp tu 
tập Yoga kịch liệt và phức tạp được biết như là Yoga 
Phát Sinh và Yoga Hoàn Thiện. Ba trích yếu nói về Đại 
Thủ Ấn trong phần thứ nhất của tập sách này thuộc về 
nhóm trước, mà độc giả có thể sớm khám phá thấy nó 
tương tự với Phật giáo Thiền ở giai đoạn đâu một cách 
đáng kinh ngạc. Sáu Yoga của Naropa thuộc về nhóm 
sau — là một tổng hợp của các Yoga Phát Sinh và Hoàn 
Thiện. 


Theo quan điểm Yoga, trong nhóm Sáu Yoga thì các 
Yoga Nội Nhiệt và Yoga Thân Huyễn là chủ yếu, còn 
bốn Yoga kia: Yoga Giấc Mộng, Yoga Ánh Sáng, Yoga 
Cõi Trung Âm, và Yoga Chuyên Di [thần thức], là các 
chỉ nhánh của hai Yoga chính. Tuy nhiên, đối với những 
ai thích thú nghiên cứu các trạng thái “vô thức” hay 

“siêu thức,” thì Yoga Giấc Mộng và Yoga Ánh Sáng có 
thể quan trọng hơn, bởi vì hai Yoga này cung cấp tin tức 
cốt yêu vê chủ đề. Một tóm lược Nhập Môn của Lạt ma 
Drashi NamJhal — một bản văn đơn giản nhưng rõ ràng — 
được dịch ở đây để cung cấp cho độc giả một kiến thức 
phổ thông về Sáu Yoga. Bởi vì vào thời gian này, dịch 
giả không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, với các bản văn 
nguyên tác Tây Tạng, các phân trích yếu và Sáu Yoga 
của Drashi Namjhal được dịch từ bản Hoa ngữ mà gần 
đây được các nguồn tài liệu Phật giáo bảo trì ở Hồng 
Kông và Đài Loan bảo vệ." Tất cả những dấu nhắn giọng 


13 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


của những chữ Tây Tạng và Phạn ngữ (Sanskrit) đã La 
tinh hóa nên đã được lược bỏ trong bản văn. Nhưng 
trong các Chú thích và bản Thuật ngữ các dấu nhấn 
giọng này được giữ lại để đễ nhận diện các thuật ngữ 
quan trọng. Những định nghĩa và giải thích một sô 
những thuật ngữ thông thường nhất xuất hiện trong bản 
văn, được cống hiến trong bản Thuật Ngữ để trợ giúp 
những độc giả mới. 


Dịch giả từ chối tất cả mọi trách nhiệm đối với 
những độc giả nào có thể liều lĩnh thực nghiệm Sáu 
Yoga này. Chỉ đọc các bản văn này thì không bao giờ có 
thê thay thế một vị Đạo sư sống thực mà từ ông một 
người câu tìm Bồ-đề đầu tiên phải nhận sự khai thị và 
chỉ dẫn trước khi họ có thể bắt đầu tu tập thực sự. Đối 
với những học viên nghiêm túc, tập sách này phục vụ 
không gì khác hơn là một nguồn tài liệu tham khảo, một 
dấu hiệu chỉ hướng đến đường Đạo. 


Dịch giả e rằng những giáo lý quan trọng này bị mất 
ở đất mẹ của chúng dưới sự bạo ngược của chính trị 
ngoại xâm, đã phá truyền thống bằng cách tiết lộ ở đây 
qua lời dịch Anh ngữ những tài liệu đã được “bảo vệ bí 
mật,” với hy vọng rằng chúng có thể chứng tỏ hữu dụng 
đối với những người tìm chân lý. 


Garma C. C. Chang 


Madison, Wisconsin 
Tháng 12, năm 1962 


14 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Chú Thích 


1. Năm VỊ Phật Bản Nhiên: Đại Nhật hay Tỳ-lô-giá-na 
(Vairochana), Bất Động hay A-Súc-Bệ (Aksobhya), Bảo 
Sanh (Ratnasam-bhava), Vô Lượng Quang hay A-Di-Đà 
(Amitabha), Bất Không Thành Tựu (Amoghasiddhi). 
Năm VỊ Phật này tiêu biểu cho sự thăng hoa của vô minh, 
oán giận, kiêu hãnh, ái dục và ganh tỊ. Năm VỊ Phật này 
cũng bị gọi nhằm là “Năm Vị Thiền Phật” - vì các Ngài 
xuất hiện ở năm hướng trong một Mạn đà la tượng trưng 
cho Phật tánh bẩm sinh bên trong. 


2. Khí-Tâm (Prana-Mind, T.T.: Rlun.Sems.): Theo Mật giáo 
Tây Tạng, Khí (Prana) — là cái tác hành, tức năng lực,— và 
Tâm (Mind) - là cái biết, tức là thức,— đây là hai hình thái 
của một thực thê, bất khả phân ly và tương tùy. 


3. Những giải thích ở đây là những lời dẫn đã được thay đổi 
chút ít từ “°Yogic Commentary,” (Luận về Yoga) của dịch 
giả in trong quyên “Tibetan Yoga and Secret Doctrines” 
của Dr. Evans-Wentz, n edition, Oxford Ủniversity 
Press, 1958. 


4. Bản dịch tiếng Trung hoa của Mang Kung về Sáu Yoga 
(Six Yoga) của Drashi Namjhal; của Fa Tsun về Bài Ca 
Đại Thủ Ấn (The Song of Mahämudrä); của Garma C. C. 
Chang về Lời Nguyện Đại Thủ Ấn (The Vow of 
Mahamudrä); và Những Điểu Cốt Yếu của Đại Thủ Ấn 
(The Essentials of Mahamudrä) của Lạt-ma Kong Ka, 
Đạo sư của Garma C. C. Chang. 


15 


Phần I 


GIÁO LÝ ĐẠI THỦ ÁN 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 
Bài Ca Đại Thủ Ấn: 


của 
Tilopa 


Đại Thủ Ấn ở bên kia ngôn từ 
Và biêu tượng, nhưng vì con, Naropa, 
Nhiệt thành và trung hậu, nên phải nói. 


Tánh Không chẳng cần nương tựa, 
Đại Thủ Ấn tự tại nơi không. 
Không dụng công, 

Mà thư giản và tự nhiên, 

Một người phá bỏ được cái ách 
Như thế được Giải Thoát. 


Nếu một người thấy không gì cả khi nhìn không 
glan, 

Nếu với tâm ấy mà quán sát tâm, 

Họ phá tan phân biệt 

Và đạt đến Phật Quả. 


Những đám mây lang thang qua bầu trời 
Không gốc rễ, không quê hương; cũng như vậy 
Những ý nghĩ phân biệt trôi nôi qua tâm. 

Một khi thấy Tự-tâm, 

Phân biệt ngừng lại. 


Trong không gian hình sắc thành hình, 


17 


18 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Nhưng không gian không bị vấy màu đen hay 
trắng. 

Từ Tự-tâm tất cả sự vật hiện ra, nhưng 

Tâm không bị nhiễm đức hạnh hay ác hạnh. 


Sự u tối của các thời đại không thê che giấu 
Mặt trời sáng chói; những kiếp dài 

Của Luân hồi không bao giờ có thể che khuất 
Ánh sáng rạng ngời của Tâm. 


Mặc dù nói để giải thích Không, 

Nhưng chăng bao giờ có thê diễn đạt được 
Không. 

Mặc dù nói, “tâm là ánh sáng sáng ngời,” 
Nó ở bên kia tất cả ngôn từ và biểu tượng. 
Dù trong yếu tánh tâm là không, 

Nó hàm chứa tất cả các pháp. 


Chớ làm gì với thân mà chỉ thư giãn, 

Hãy ngậm chặt miệng lại và im lặng, 

Hãy đề tâm trồng và không nghĩ gì. 

Giống như cây trúc rỗng ruột 

Hãy yên nghỉ bình dị thân con. 

Không cho cũng không nhận, 

Hãy đề tâm con yên nghi. 

Đại Thủ Ấn giống như tâm không chấp trước. 
Tu tập như thế, theo thời gian con sẽ đạt Phật 
Quả. 


Hành trì Chân Ngôn và Ba-la-mật, 
Lời Chỉ Dạy trong các Kinh và Luật, 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Và giáo lý của các Môn phái cùng Thánh thư 
sẽ không đem đến 

Chứng ngộ Chân Lý Bản Nhiên. 

Vì nếu tâm khi đầy dục vọng 

Sẽ tìm kiếm mục đích, tâm đó chỉ che đi Ánh 
sáng. 


AI giữ Giới luật Mật giáo 

Mà phân biệt, là họ phản lại 

Tinh thần Mật Nguyện.” 

Hãy ngừng tất cả vọng động, 

Hãy buông bỏ tất cả dục VỌNG, 

Hãy đề những tư tưởng dâng lên và đồ xuống 
Như những làn sóng trên đại dương. 

AI không bao giờ làm hại Vô trụ 

Hay Nguyên lý Vô-phân-biệt, 

Là đang hành trì Giới luật Mật giáo. 


AI buông bỏ dục vọng 

Không bám giữ cái này hay cái kia, 
Là đang nhận ra chân nghĩa 

Đã ban cho trong các Thánh thư. 


Trong Đại Thủ Ấn tất cả tội lỗi của một người bị 
thiêu hủy; 

Trong Đại Thủ Ấn con người được giải thoát 
Khỏi ngục tù của thế gian này. 

Đây là đuốc Pháp tối thượng. 

Những ai không tin nó 

Là những kẻ ngu sĩ mãi mãi chìm sâu trong 
Khốn khổ, ưu sầu. 


19 


20 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Có gắng vì Giải thoát 

Nên nương tựa Đạo sư. 

Khi tâm con thọ nhận sự gia trì của Đạo sư 
Là Giải thoát ở ngay trong tay. 


Ôi, tắt cả sự vật trong thế gian này đều vô nghĩa, 
Chúng chỉ là những hạt giỗng ưu sâu. 

Những giáo lý nhỏ bé dẫn đến vọng động; 

Chỉ nên theo 

Giáo lý nào vĩ đại. 


Siêu vượt nhị nguyên 

Là cái Thấy của Pháp Vương; 
Chiến thắng sự phân tán là 
Cái Tu Vương giả; 

Con đường Không-tu-tập 

Là Đường của chư Phật; 

Ai bước lên Đường ấy 

Sẽ đạt đến Phật Quả. 


Vô thường là thế gian này 

Như ảo ảnh và như mộng, 

Không bản thể. 

Hãy từ bỏ thế gian và quyên thuộc, 
Cắt đứt những sợi dây ái dục, oán hờn, 
Hãy thiền định trong rừng núi. 

Nếu con không dụng công mà 

Giản dị trong “trạng thái tự nhiên,” 
Con sẽ sớm nhận ra Đại Thủ Ấn 

Và đạt đến Vô-sở-đắc. 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Cắt rễ của cây 

Lá nó sẽ héo tàn; 
Cắt rễ tâm của con 
Luân hồi sẽ ngã đồ. 


Ánh sáng của ngọn đèn 

Chỉ đánh tan trong chốc lát 
Bóng tối của những kiếp dài; 
Hào quang của tâm 

Trong chớp nhoáng sẽ thiêu hủy 
Tắm màn vô minh. 


Kẻ nào bám vào tâm thì không thấy 

Chân lý của những gì ở Bên kia tâm. 

Kẻ nào cố sức tu tập Pháp 

Thì không thấy được chân lý ở Bên-kia-tu-tập. 
Đề biết những gì Bên kia tâm mà tu tập, 

Nên cắt sạch Độc rễ của tâm, 

Và nhìn thăng hiển nhiên trần trụi. Như vậy nên 
xa lìa 

Tất cả phân biệt mà an trụ thảnh thơi. 


Không nên cho hay lấy 

Mà hãy giữ tự nhiên, 

Vì Đại Thủ Ân ở bên kia 

Tất cả chấp nhận và khước từ. 

Vì A-lại-da thức? (thì) bất sinh, 

Không ai có thê cản ngăn hay làm bân nó; 
Ở trong cõi “Bắt sinh” 

Tắt cả hiện tướng sẽ hòa tan 


21 


22 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Vào Pháp tánh,! tất cả chấp ngã 
Và kiêu hãnh sẽ tan biên thành không. 


Tri kiến tối thượng siêu việt 

Tắt cả đây và kia. Hành động tối thượng 
Bao trùm phương tiện thiện xảo vĩ đại 
Mà không dính mắc. Thành tựu 

Tối thượng là chứng ngộ 

Tự tại không hy vọng. 


Ban đầu, hành giả cảm thấy tâm mình 

Đồ xuống như thác nước; 

Ở đoạn giữa, giống như sông Hằng 

Chảy chậm và hiền hòa; 

Cuối cùng, nó là đại đương mênh mông, 
Nơi Ánh Sáng Mẹ và Con” hòa thành một. 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Lời Nguyện Đại Thủ Ấn' 


của 
Garmapa Rangjang Dorje 


q) 


Trong Mạn đà la con thấy Đạo sư, Bồn tôn và 

các Thánh, 

Trong mọi thời và mọi phương con thấy chư 

Phật và Bồ-tát, 

Với lòng thành sâu xa con khẩn nguyện các 

Ngài; 

Gia trì thiện nguyện của con tới Thành tựu! 
(2) 

Những thiện hạnh của thân và tâm 

Và đức hạnh của tắt cả chúng sinh 

Là những dòng suối tinh khiết từ Núi Tuyết. 


Nguyện chúng tự do chảy vào biển 
Trong Bôn Thân của Phật Quả.” 


(3) 
Suốt tất cả những đời con trong vị lai 


23 


24 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Nguyện không nghe hay thấy những tiếng như 
“Đau đớn” và “tội lỗi.” Nguyện luôn luôn 
Chia xẻ niềm vui và điều tốt 

Trong biển Pháp mênh mông. 


(4 


Nguyện con luôn được thảnh thơi, có lòng tin, 
tinh tấn và trí tuệ, 

Gặp Đạo sư tốt và nhận được những Chỉ Dẫn 
Cốt Tủy. 

Trong tu tập, nguyện không bao giờ gặp 
Chướng ngại, nhưng bao giờ cũng hưởng được 
Pháp trong những đời vị lai. 


G) 


Nguyện những Phán quyết Hợp lý và Thánh 
thiện” 

Giải thoát con khỏi vô minh; nguyện 

Những Chỉ Dẫn Cốt Tủy phá hết tất cả nghi ngờ 
Và bóng tối. Qua ánh sáng thiền định 

Nguyện thấy được Chân lý hiển nhiên sống 
động, 

Và thắp lên Ánh sáng của Ba Trí tuệ! 


(6) 


Nguyên lý là Hai Đế ở bên kia 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Những cái thấy tích cực và tiêu cực; 
Con Đường là sự chuẩn bị tinh thần 
Vượt qua cả tăng và giảm; 

Thành tựu là Hai Lợi Ích? 

Siêu việt cả Luân hồi và Niết bàn. 
Nguyện luôn luôn gặp được 

Chánh Giáo trong suốt những đời vị lai! 


Œ) 


Tâm-Yếu là trống không và sáng láng — 
Nguồn chân thực của Hai-trong-Một. 

Dao cắt bằng kim cương là Đại Thủ Ấn 
Thanh tịnh. Những cái được thanh tịnh 

Là vô minh và ác hạnh — 

Những nhằm lẫn nhất thời. 

Nguyện đạt thành Pháp Thân không tì vết — 
[Là] Quả thanh tịnh. 


(8) 
Cái Thấy của Đại Thủ Ấn [là] không thêm gì 
Vào bản tánh của Tâm. Chánh niệm 
Trong cái Thây này, không phân tán, là 
Yêu tánh của Tu tập. Trong tât cả [các | pháp tu, 
Đây là pháp tu tôi thượng. Nguyện đạt thành 
Giáo lý Thây và Tu. 

@) 


Tât cả hình tướng là biêu hiện của tâm; 


25 


26 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Tâm tức vô-tâm, là trống không trong bản tánh. 
Dù trống không, nhưng không đoạn diệt, 

Mà hóa hiện tất cả hình tướng. 

Nguyện luôn luôn quán Chân lý này 

Mà đạt cái Thấy quyết định. 


(10) 


Mê lầm, những tự-hóa-hiện vốn trống không, 
Mà cho đối tượng là thật và ở bên ngoài; 
Chúng ta cho rằng tự-thức 

Là chân Ngã của mình. 

Bởi vì Hai Chấp Trước” này, 

Mà lang thang trong Sinh tử Luân hồi. 

Ôi, con nguyện cắt đứt 

Vô minh này! 


q1) 


“Không gì thực sự có!” Vì ngay cả 

Phật cũng không thấy hiện diện. 

“Tất cả chăng phải là không!” Vì Niết-bàn 
Và Luân hồi đều hiện hữu. 

Trung Đạo Thần diệu Hai-trong-Một này 
Chẳng hòa hợp cũng không mâu thuẫn. 
Ôi, con nguyện chứng ngộ 

Tự tâm thoát khỏi mọi phân biệt. 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


q2) 


Không ai có thê diễn tả Đó bằng cách nói “Nó là 
cái này!” 

Không ai có thê phủ định Đó bằng cách nói “Nó 
không phải cái này!” 

Cái vô hữu này của chân Pháp 

Siêu việt Ý thức giới — 

Con nguyện hiểu nó 

Với niêm tin quyết. 


(13) 


Không thấy Đáy, người lang thang trong Luân 
hôi; 

Thấy Đây, không có Phật nào khác. 

Trong Chân lý tôi hậu, không đây cũng không 
kia. 

Nguyện chứng ngộ Pháp tánh — 

Ý nghĩa và Căn nguyên của tất cả! 


(14) 


Hiện tướng là tâm; 

Tánh Không cũng là tâm. 

Giác ngộ là tâm; 

Vô minh cũng là tâm. 

Sinh diệt của vạn pháp 

Cũng chỉ ở trong tâm. 

Con nguyện hiểu rằng mọi pháp 
Chỉ là tâm. 


27 


28 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(15) 


Không bị ô nhiễm bởi chủ tâm và cố gắng tu tập, 
Lìa xa ảnh hưởng thế gian và tán loạn, 

Nguyện an trụ thoải mái trong tâm thái tự nhiên 
Và học biết giáo lý vi diệu về Tâm-tu-tập. 


(16) 


Mạnh và yếu, sáng và mờ, 

Những làn sóng của dòng niệm tưởng lắng 
xuống. 

Không quấy rầy, dòng sông tâm chảy êm đềm. 
Cách xa bùn hôn trầm và trạo cử, 

Nguyện vào đại dương Chánh định vững vàng! 


q7) 


Con thường quán cái Tâm không thể quán, 

Con nhận thức rõ ràng Chân lý không thê nhận 
thức. 

Nguyện vĩnh viễn đoạn trừ các nghi ngờ “Có” và 
“Không” 

Nguyện chắc chắn thấy được Bản Lai Diện Mục! 


(18) 
Quán sát sự vật bên ngoài, con chỉ thấy tâm con; 


Quán sát tâm con, con chỉ thấy Rỗng lặng: 
Quán sát cả tâm và vật, 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Con thanh thoát khỏi cả Hai Chấp Trước. 
Nguyện chứng ngộ Tự Tánh của tâm chiêu sáng! 


(19) 


Bởi vì Đó siêu việt tâm, 

Nên gọi là Đại Thủ Ấn; 

Bởi vì Đó thoát khỏi các cực đoan, 

Nên gọi là Đại Trung Đạo; 

Bởi vì Đó ôm trùm tắt cả, 

Nên gọi là Đại Hoàn Thiện; 

Nguyện luôn hiểu rằng biết một là biết tất cả. 


(20) 


Vì không vướng mắc, 

Đại Cực Lạc liên tục phát sinh. 

Không bám chấp, 

Ánh sáng rạng ngời chiếu soi chướng ngại và 
hình bóng. 

Nguyện tu tập không ngừng sự Tu-tập-không- 
dụng-công này 

Tự do, ở bên kia niệm tưởng, và tự duy trì. 


(21) 


Khao khát nhập định và kinh nghiệm tốt tự 
chúng sẽ tiêu tan; 

Vọng niệm và ác niệm tự thanh tịnh trong Pháp 
ĐIỚI; 

Tâm bình thường” không có lẫy, bỏ, được, mất; 


29 


30 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Nguyện luôn chứng ngộ chân lý Pháp tánh — 
Vôn ở bên kia tât cả những trò chơi chữ. 


(22) 


Không biết Tự Tánh của mình 

Đồng nhất với Tự Tánh của Phật, 

Chúng sinh mãi lang thang trong Sinh tử. 

Hướng về tất cả chúng sinh bị phiền não buộc 
ràng 

Những kẻ đau khổ vô cùng tận 

Con nguyện luôn có lòng thương xót chân thành, 
Vì đại bi, không thê chịu nỗi. 


(23) 


Khi bị tâm này dâng lên, Tánh Không vĩ đại 
Cũng trở nên sáng rực hiển bày. 

Con Đường sáng tỏ tối thượng Hai-trong-Một 
này, 

Ngày đêm con nguyện mãi mãi đi theo. 


(24 


Con nguyện dùng thiên nhãn và các Thần thông 
tương tự 

Đạt được qua thiền định, 

Thuần hóa chúng sinh, 

Phụng sự tất cả chư Phật và cõi Phật. 

Nguyện hoàn thành đại nguyện của các Bậc Giác 
ngỌ; 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Và chóng thành Phật Quả tối thượng cùng viên 
mãn. 


(25) 


Vĩ đại thay năng lực của tất cả đức hạnh trong 
Vũ trụ, 

Vĩ đại thay năng lực đại bi của Phật và chư Bồ- 
tát. 

Với sức gia trì của đại hùng lực này, 

Và sự dẫn dắt của Ánh Sáng Pháp 

Nguyện tắt cả thiện nguyện của con được hoàn 
thành 

Sẵn sàng, cùng những thiện nguyện của người 
khác. 


31 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Những Điều Cốt Yếu của 
Pháp Tu Đại Thủ Ấn 


như đã được 
Đức Lạt-ma Kong Ka ban cho 


Lạt-ma Kong Ka nói: 


“lu tập thiền định Đại Thủ Ấn này, trước hết nên 
được một Đạo sư đức hạnh đầy đủ khai thị cho. Mục 
đích của sự khai thị Đại Thủ Ấn là làm cho người đệ tử 
nhận ra Tỉnh Giác Rỗng Lặng Tịch Chiếu của Tự Tâm 
mình. Chỉ sau khi nhận ra “tính giác không có gì bên 
trong” bâm sinh này, người đệ tử mới có thê tu tập đúng 
Đại Thủ Ấn. Cho đến khi đã làm được như vậy, họ sẽ 
thấy khó thoát khỏi sự ràng buộc chủ-khách và đưa tâm 
họ lên đến cảnh giới không phân biệt và không dính 
mắc. Đề phát triển thâm sâu Tỉnh Giác Rỗng Lặng Tịch 
Chiếu này, họ nên thường tu tập những chỉ dẫn cốt yếu 
cống hiến dưới đây. 


“Ai có thể an trụ tâm mình trong Tự-tỉnh-thức thanh 
tịnh này mà không bị phân tán thì có thể làm được bất 
cứ điều gì. Tu tập Đại Thủ Ấn, nên ngừng phân biệt, 
buông bỏ những suy nghĩ do thói quen “chấp nhận cái 
này' và “từ chối cái kia,” và cố găng đạt cảnh giới mà 


32 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Chánh Định (Samadhi) và các hoạt động trở thành một. 
Cho đến khi làm được như thế, trước hết nên đặt nặng 
sự thiền định tĩnh lặng, và rồi áp dụng Tỉnh thức Đại 
Thủ Ấn như một luyện tập phụ cho những sinh hoạt 
hành ngày.” 


“Có ba điều cốt yêu trong tu tập Đại Thủ Ấn: quân 
bình, buông xả, và tự nhiên. 


“ “Quân bình" có nghĩa cân bằng thân, khẩu và ý. 
Cách cân băng ý là không bám hay nương tựa vào 
bât cứ cái gì. 


“Đây là cách tối thượng để thuần hóa thân, hơi thở 
[khí], và tâm. 


““Buông xả" có nghĩa là thư giãn tâm, để mọi sự vật 
đi, cởi bỏ tất cả ý niệm, suy nghĩ. Khi toàn thể thân và 
tâm trở nên thư giãn, người ta có thể ở trong trạng thái 
tự nhiên, không gắng sức, tự nhiên không phân biệt mà 
không phân tán. 


“ “Tự nhiên” có nghĩa là không “lấy hay “bỏ' bất cứ 
thứ gì: trong lời nói, hành giả không tạo ra một nỗ lực 
dù mong manh nhất thuộc bất cứ loại nào. Họ đề cho các 
giác thức và tâm tự chúng ngừng lại hay trôi đi, không 
trợ giúp cũng không hạn chế. Tu tập tự nhiên này là 
không dụng công mà tự phát. 


“Những điêu nói trên có thê tóm lược như vây: 


33 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Cốt tủy của quân bình là không bám. 
Cột tủy của buông xả là không giữ. 
Côt tủy của tự nhiên là không dụng công.” 


NĂM THÍ DỤVẺ _ 
KINH NGHIỆM ĐẠI THỦ ẤN 


“Có năm thí dụ diễn tả kinh nghiệm đúng về Đại 


Thủ Ấn: 


34 


Một tỉnh cầu như hư không mênh mông vô tận. 
Tỉnh Giác phô hiện như trái đất rộng lớn. 

Tâm vững vàng như núi. 

Tỉnh Giác tự ngộ trong sáng như ngọn đèn. 
Thức thanh tịnh, trong như pha lê và rỗng lặng 
không có ý nghĩ phân biệt. 


“Kinh nghiệm Đại Thủ Ấn cũng có thê diễn tả như 
sau: 


Như bầu trời không mây, tinh cầu rộng lớn và 
không chướng ngại. 

Như đại dương không sóng, tâm vững vàng 
không ý nghĩ phân biệt. 

Như ngọn đèn sáng trong đêm không gió, tỉnh 
giác trong sáng, vững vàng. 


+ + + 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


“Tu tập Đại Thủ Ấn, hãy giữ thân và tâm thư giãn 
và nhẹ nhàng, không găng sức; hãy thôi nghi ngờ, lo âu 
và g1ữ thăng băng. 


“Trong tu tập Đại Thủ Ấn, hãy đồng nhất tất cả 
những gì mình gặp với “Fánh Không Bât Sinh”, ở lại 
trong tự nhiên và thư giãn. 


+ + + 


“G1ữ thân thư giãn và nhẹ nhàng không ám chỉ sự từ 
bỏ tât cả mọi sinh hoạt, mà là nên thực hiện những hoạt 
động này một cách suông sẻ, thư thả, và tự phát. 


“G1ữ tâm thư giãn và nhẹ nhàng không ám chỉ làm 
tâm ngu si hay vô cảm, mà nên cô găng làm cho tỉnh- 
thức sáng láng của nó trở nên sắc bén hơn. 


“Đồng nhất mọi sự vật với Tánh Không Bắất-Sinh có 
nghĩa là ai đã chứng ngộ Tự Tỉnh giác và có thê duy trì 
nó, nên có găng để mọi sự vật mình gặp và kinh nghiệm 
tự chúng giải thoát trong Tánh Không.” 


NĂM CÁCH LẠC MÁT 
ĐẠI THỦ ẤN 


“ (1) Một người sẽ tri giải sai lầm Tánh Không như 
là sự đoạn diệt của cả những đức hạnh và ác hạnh nếu 
họ không biết rằng hiện hữu và Tánh Không, trong bản 
tánh, là đồng nhất, và điều này bao gồm tất cả sự thật và 


35 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


luật lệ luân lý. Sự hiểu lầm này làm lạc mắt cái Thấy của 
Đại Thủ Ấn. Mặt khác, nêu một người chỉ có một loại tri 
kiến nào đó về chân lý này, nhưng không thể kinh 
nghiệm nó một cách thân thiết, người đó được coi như 
lạc mất sự chứng ngộ Đại Thủ Ấn. 


“@2) Nếu một người không biết rằng sự tu tập Đại 
Thủ Án [Con Đường], trong bản tánh, không khác với 
sự thành tựu Đại Thủ Ấn [Quả] và rằng tất cả những 
công đức kỳ diệu đều chứa trong sự tu tập, thì họ có thê 
nghĩ rằng tu tập đi trước và Chứng ngộ đến sau, như vậy 
Giác ngộ là sản phẩm của tu tập. Điêu này có lẽ đúng ở 
bình diện hàng ngày, nhưng chừng nào còn quan tâm 
đến cái Thấy, chừng ấy có thê nói là họ đã đi lạc đường. 


“ (3) Nếu một người. có thể tạo nỗ lực chân thật trong 
tu tập Đại Thủ Ấn, mà không có niềm tin vững chắc 
không thay đổi nơi giáo lý, thì chắc hăn họ đang ấp ủ 
“che dấu” một hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thê 
có được một giáo lý cao hơn cả Đại Thủ Ấn. Đây cũng 
là một dấu hiệu lạc mất Đại Thủ Ấn. 


* (4) Kẻ nào không biết rằng cái chữa trị và cái được 
chữa trị, trong bản tánh, là một giống nhau, vì bám vào ý 
niệm cho răng tu tập Pháp [cái chữa trị] và dục-vọng- 
phiền-não [cái được chữa trị hay cái phải được chữa trị], 
là hai đối tượng tuyệt đối khác nhau. Đây cũng là lạc 
mắt cái Thấy của Đại Thủ Ấn. 


“ (5) Trong tu tập Đại Thủ Ấn, về phần của hành giả 
yoøa, luôn luôn có khuynh hướng cải chính nhiều lỗi. Ai 


36 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


thấy mình luôn luôn sửa các lỗi thì hầu như đã đi lạc 
Đường.” 


BA KINH NGHIỆM CHÍNH 
CỦA ĐẠI THỦ ÁN 


“Trong tiến trình tu tập thiền định, hành giả sẽ gặp 
ba kinh nghiệm chính. Đó là: Cực Lạc, Chiêu Sáng, và 
Không-phân-biệt. 


* (1) Trong kinh nghiệm Cực Lạc, một vài người cảm 
thấy một cảm giác sung sướng to lớn bao trùm toàn thân 
và nó không suy giảm ngay cả trong nghịch cảnh, chẳng 
hạn như trong thời tiết cực lạnh hay cực nóng. Một vài 
người cảm thấy cả thân và tâm đều biến mất, họ cực kỳ 
hân hoan — và thường bật cười. Một vài người có thể 
cảm thấy đầy hứng khởi và nhiệt tình, hoặc cực kỳ bình 
an, bằng lòng và hạnh phúc. Sự ngây ngất xuất thần có 
thể trở thành rất to lớn và kịch liệt đến độ họ có thê trở 
nên không ý thức về ngày và đêm. 


“ @) Trong kinh nghiệm Không-phân-biỆt, một vài 
người có thê cảm thấy tất cả sự vật trở thành trống rỗng, 
hay có thê thấy sự trống rồng của thế giới; những người 
khác kinh nghiệm tất cả sự vật là không có tự thê, hay 
thân và tâm đều không hiện hữu; trong khi những người 
khác nữa thực sự hiểu chân lý Tánh Không [Sunyata].” * 





* Trong nguyên văn tiếng Anh, không thấy diễn tả kinh nghiệm 
Chiêu sáng. ND. 


37 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


“Không nên xem một kinh nghiệm nào trong những 
kinh nghiệm trên là hoàn hảo và đầy đủ, cũng không nên 
bám vào bất cứ kinh nghiệm nào. Trong các kinh 
nghiệm đó, kinh nghiệm Không- -phân-biệt là quan trọng 
nhất và không có lỗi. Một vài kinh nghiệm vê Chiếu 
Sáng và Cực Lạc có thể có tính cách dẫn dắt rất sai lầm 
và còn nguy hiểm nữa. 


* %*_ % 


“Chỉ dẫn sâu xa nhất trong tất cả những chỉ dẫn khẩu 
truyền của Đại Thủ Án là chỉ dẫn này: 


Hãy ném đi toàn bộ chấp trước và bản tánh sẽ lập 
tực hiện ra. 


“Cốt lõi của tu tập Đại Thủ Ấn gồm hai điều: không 
dụng công và không sửa sai. Tuy nhiên, nên biết không 
sửa sai có nghĩa là gì. Jetsun Milarepa giải thích điểm 
này rất rõ ràng: “Về tu tập không sửa sai, nên hiểu ba 
điều: Nếu không sửa sai các tạp niệm và đam mê dục 
vọng, người ta sẽ rơi vào các cõi thấp hơn. Nếu không 
sửa sai Cực Lạc, Chiếu Sáng, và Không-phân-biỆt, 
người ta sẽ rơi vào Ba Cõi Sinh tử Luân hồi.' Chỉ Tự 
Tâm nội tại là không cần sửa sai.” 


*  %*_ x% 


38 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


“Bất cứ lúc nào trong ngày, trong khi thiền hay sau 
khi thiền định, nên cô găng không để mất “bản tánh.' 
Nói cách khác, nên cố gắng mang kinh nghiệm thiền 
định vào các sinh hoạt hàng ngày. 


“Hoàn toàn có thể hiểu rằng một người có thể bị 
phân tán trong công việc làm hàng ngày, như vậy là 
quên mất “bản tánh,° nhưng họ nên luôn luôn cố gắng 
mang lại tỉnh-thức, và nếu thành công, “bản tánh" sẽ lập 
tức hiện ra trở lại. 


“Nên cố gắng không để mắt Tự-tinh-thức dù ngày 
hay đêm. Tu tập Đại Thủ Án trong khi ngủ và trong 
mộng cũng cực kỳ quan trọng. Ai không thể làm được 
như vậy một cách đúng đắn, nên tránh tất cả những sinh 
hoạt và tu tập thiền định Đại Thủ Ấn một cách không 
gián đoạn trong năm hay sáu ngày, rồi nghỉ một ngày 
trước khi tiếp tục trở lại. Không nên thất vọng nêu 
không thể giữ Tỉnh-thức sống động cả ngày. Nỗ lực liên 
tục và kiên trì là chính yêu. Ai có thể làm như vậy chắc 
chắn sẽ mở rộng Tỉnh thức và sự Chứng ngộ của mình.” 


LÀM SAO TU DƯỠNG ĐẠI THỦ ẤN 
QUA NGHỊCH CẢNH 


“ Sau khi nhận ra “Bản tánh,” nên tiễn hành tu tập cái 
gọi là những “bài tập ứng dụng.” Tức là nói một người 
nên ứng dụng một vài hoàn cảnh đặc biệt để làm tăng 
thêm sự Chứng ngộ. 


39 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


“ (1) Dùng phân tán và những tư tưởng phân biệt để 
tăng thêm Chứng ngộ: 


“Đây không có nghĩa là quán xét bản tánh của những 
tư tưởng phân biệt, cũng không thiền định về Tánh 
Không, cũng không phải “chú tâm' đến sự phân tán, mà 
ám chỉ giữ “Tỉnh-thức trong sáng” — bản tánh của những 
tư tưởng phân biệt — sống động. Sự Tỉnh thức này trong 
trạng thái tự nhiên của nó là Đại Thủ Ấn. Nếu ban đầu 
có những khó khăn lớn, nên cố gắng vượt qua chúng và 
hòa hợp những tư tưởng phân biệt vào đường Đạo. 


“ 2) Dùng những phiển-não-dục-vọng để tăng thêm 
Chứng ngộ: 


“Đôi khi bạn nên vì mục đích mà khởi động những 
phiền-não-dục-vọng, chăng hạn như ái dục, oán hận, 
ganh tỊ ...v. v..., và quan sát chúng một cách sâu xa. 
Bạn không nên theo, bỏ, hay sửa sai chúng, mà một cách 
rõ ràng và “tỉnh thức” ở lại trong trạng thái thư giãn và tự 
nhiên. Trong lúc ngủ ngon, bạn nên cố gắng hòa hợp 
Tỉnh thức với vô thức mà không gắng sức. Đây là cách 
tốt nhất đề biến vô thức thành “ánh sáng.” 


“ (3) Dùng sự xuất hiện của ma qui để tăng thêm 
Chứng ngộ: 


“Bất cứ khi nào có ma qui đáng sợ xuất hiện, bạn 
nên dùng thiền định Đại Thủ Ấn về sợ hãi. Đừng cô xua 
đuổi sợ hãi mà ở lại trên đó một cách rõ ràng và thư 
giãn. Trong khi làm như thế, nếu ma biến mắt, bạn nên 


40 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


thử một lần nữa triệu gọi ngay cả những con ma đáng 
kinh sợ hơn và lại dùng Đại Thủ An với chúng. 


° 4) Dùng bì mẫn và buôn phiên để tăng thêm 
Chứng ngộ: 


“Vì phân tích đến kỳ cùng, sự sống và luân hồi ám 
chỉ đau khổ, một Phật tử nên có tâm đại bi vì tất cả 
chúng sinh. Khi chiêm nghiệm sự đau khổ của con 
người, tâm đại bị sẽ khởi dậy, nên thực hành thiền định 
Đại Thú Ấn về nó. Khi làm thế, cả Trí và Bi sẽ phát 
triển. 


“ (5) Dùng bệnh tật để tăng thêm Chứng ngộ: 


“Bất cứ khi nào bị bệnh, bạn nên thực hành thiền 
định Đại Thủ Ấn về bệnh ấy. Bạn cũng nên quan sát 
thâm nhập bản tánh của bệnh nhân và chứng bệnh, như 
thế loại trừ sự nhị nguyên của chủ và đối tượng. 


“ (@) Dùng cái chết để tăng thêm Chứng ngộ: 


“Ai có thể tu tập Đại Thủ Ấn như đã được chỉ dẫn sẽ 
không bị bối rối hay sợ hãi khi chết xảy ra. Rồi họ sẽ có 
thê đồng nhất, không sợ hãi, tất cả những thị kiến và 
kinh nghiệm xảy ra trong quá trình chết. Thoát khỏi bám 
chấp và những ước mong, lúc bấy giờ họ có thể hợp 
nhất Ánh Sáng Mẹ và Con? thành một toàn thê vĩ đại.” 


41 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


NHỮNG SAI LÀM TRONG 
TU TẬP ĐẠI THỦ ÁN 


“ (1) Nếu sự tu tập Đại Thủ Ấn của một người chỉ 
khép kín trong nỗ lực định tâm thì những hoạt động của 
tất cả sáu thức sẽ bị ngừng lại, hay lu mờ. Đây gọi là tu 
tập kiểu “đóng băng,” và là một khuynh hướng rất nguy 
hại trong thiền định Đại Thủ Ấn, cần phải tránh. 


“ (2) AI xao lãng “Tỉnh thức” trong sáng mà chỉ trụ 
trong Vô-phân-biệt sẽ không nghe hay không thấy gì khi 
chạm trán với sắc, thanh, hương và vị... Đây là lỗi lầm 
vì đã trở nên trì độn. 


“ (3) Khi niệm cuối đã qua, niệm kế chưa đến, 
khoảnh khắc hiện tại, lúc này, rất là kỳ điệu nêu có thể ở 
lại trong đó; ng nếu làm như thế mà không có tỉnh 
thức trong sáng, sẽ rơi vào lỗi trì độn. 


“ (4) Ai có thể giữ Tỉnh thức trong sáng nhưng lại 
nghĩ không có gì hơn nữa trong Đại Thủ Ấn thì cũng rơi 
vào lầm lỗi. 

“ s) Nếu chỉ tu dưỡng “Cực Lạc,) “Chiếu Sáng,” và 
“Không-phân-biệt” mà không tu tập “soi quán tâm,' thì 
không thê coi là tu tập đúng Đại Thủ Ấn. 


“(6) Ai phát triển sự ghét bỏ những hiện tướng thì 
coi như đã đi lạc. 


“ (7) Ai tập trung vào sự Tỉnh-thức của mình và tu 
dưỡng Tự Tâm rông-lặng-tịch-chiêu là họ tu tập Đại 


42 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Thủ Ấn đúng. Tuy nhiên, sự “dụng công tập trung” này 
có khuynh hướng cản trở tính tự phát và tự do của tâm 
linh, không có sự tự phát và tự do thì khó khai mở Tâm 
bao la, Tâm giải thoát. Vì thế, không bao giờ nên quên 
tu tập “buông xả,` “bao la” và “tự phát.”” 


+ + + 
“Vậy thì, thế nào là tu tập Đại Thủ Ấn đúng? 


“{Đáp:| Tâm bình thường [T-T.?Thal.Ma.Ces.Pa.] 
chính là tu tập đúng. Tức là, để cho tâm bình thường ở 
trong trạng thái tự nhiên của nó. Nếu thêm hay bớt bất 
cứ cái gì cho tâm này, thì nó không phải là tâm bình 
thường mà gọi là “tâm-vật [T.T.: Yul.]. Không có chút 
ý định hay dụng công dù là mong manh nhất đề tu tập, 
nhưng cũng không bị phân tán phút giây nào, là tu tập 
tâm tự nhiên đúng. Vì thế, bao lâu còn có thể giữ được 
Tỉnh thức của mình, thì dù làm gì, bạn vẫn đang tu tập 
Đại Thủ Ấn.” 


43 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


CHÚ THÍCH 


Bài Ca Đại Thủ Ấn 


1. Bài Ca Đại Thủ Ấn, được biết như là “Phyg.Chen.Ganga. Ma.” 
trong ngôn ngữ Tây Tạng, là một bản văn quan trọng của Đại Thủ 
Ấn (Mahãmudrä), do Tilopa sáng tác khi ngài truyền giáo lý này 
cho Nãropa trên bờ sông Hằng. 


2. Samaya ở đây ám chỉ các Giới luật Samaya [Mật nguyện], như 
các Mật nguyện của một hành giả yoga phải tuân giữ trong khi tu 
tập. Chúng gồm có mười bốn Điều Răn căn bản và tám mươi Điều 
Luật phụ. 


3. Thức A-lay-a (Ph.: Alaya): Hàm tàng thức hay A Lại Da thức 
[Tàng thức]. (Xem định nghĩa ở bản Thuật ngữ). 


4. Pháp tánh (Ph.: Dharmatã): yếu tánh hay bản tánh của Pháp; bản 
tánh năm bên dưới [căn bản của] mọi sự vật, thực tại, và v. v.... 


5. Ánh sáng Mẹ và (Ánh sáng) Con (T.T.: Mahi.Hod.Zer. và 
Buhi.Hod.Zer.): Ánh sáng Mẹ, Ánh sáng bẩm sinh hay Pháp Thân 
(Dharmakãya), hiện hữu bên trong chính mình ở tất cả mọi thời, 
nhưng những người không được khai thị không thê nhận ra nó. Ánh 
sáng Con không phải là một ánh sáng khác ở bên ngoài Ánh sáng 
Mẹ, mà là sự nhận ra Ánh sáng Mẹ trên đường Đạo. Lý do có biểu 
danh “Ánh sáng Con” là vì (1) không có Ánh sáng Mẹ bẩm sinh, 
Chứng ngộ sẽ là bất khả hữu, vì không có mẹ thì sẽ không có con, 
và (2) Ánh sáng Mẹ thì luôn luôn viên mãn, toàn hảo, và bất biến, 
trong khi Ánh sáng Con có thể bị biến đổi nhiều lần trên đường 
Đạo. 


44 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Lời Nguyện Đại Thủ Ấn 


I. Bản văn của Lời Nguyện Đại Thủ Ấn (T-T.: Phyag.Chen. 
sMon.Lam.) được các Lạt-ma phái Ghagyupa (Khẩu Truyền) dùng 
để nguyện tụng hàng ngày. Do Garmapa Ran.Byun,rDor.rJe (1284- 
1339) viết. 


2. Bốn Thân Phật: Hóa Thân (T.T.: sPrul.sKu.), Báo Thân (T.T.: 
Lons.sPyod.rDsogs.Pahi.sKu.), Pháp Thân (T.T.: Chos.sKu.), Đại 
Yêu Tánh Thân (T¿T.: Chos.đByins.No.Bo. Nid.Gyi.sKu.). 


3. Những Phán quyết Thánh thiện và Hợp lý (T.T.: Lun. [và] 
Rigs.Pa.): hai cách chắc chắn tìm ra Chân lý, tức là, tùy theo Thánh 
thư và thích hợp luận lý và đúng. 

4. Hai Đế hay Hai Chân lý: Chân lý Thế tục hay Tục Đề (T.T.: 
Kun.rDsob. bDen.Pa.), và Chân lý Siêu việt hay Thánh Đề [Chân 
đế] (T.T.: Don.Dam.bDen.Pa.). 


5. Hai Lợi Ích (T.T.: Don.gNis.): cách hành xử tạo nên lợi ích cho 
mình hay cho người khác. 


6. Hai Chấp (T.T.: hDsin.gNis.): sự bám chấp vào cái ta bên trong 
và sự bám vào sự vật bên ngoài. 


45 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Những Điều Cốt Yếu của Pháp Tu 
Đại Thủ Ấn 


1. Ba Cõi: Cõi Dục (T.T.: hDod.Khams.), Cði Sắc (T.T.: gZugs. 
Khams.), và Cõi Vô Sắc (T.T.: gZugs.Med.Khams.). Những Cõi 
này gôm cả ba loại chúng sinh chính trong Ba Cõi Luân hồi. Chúng 
sinh trong Cõi Dục tất cả đều có những phiền não dục vọng (klesas) 
mạnh; trong Cõi Sắc họ có ít phiền não dục vọng hơn; và trong Cði 
Vô Sắc thì ít hơn nữa. Những Cõi Sắc và Vô Sắc gồm những cái 
gọi là Hai mươi bốn Trời. Đề được sinh ra ở đó, một người phải đạt 
được những Thiền-na và Định khác nhau; nhưng tất cả những Trời 
và Thiền-na này, theo Phật giáo, vẫn còn trong Luân hồi, và một 
mình họ không thể đưa một chúng sinh đến Giải thoát. Theo Đại 
Thủ Ấn, những chúng sinh nào bám vào Cực Lạc của Định sẽ sinh 
ở Trời Dục; những chúng sinh bám vào Chiếu Sáng sẽ sinh ở Trời 
Sắc; và những chúng sinh bám vào Không-Phân-Biệt sẽ sinh ở Trời 
Vô Sắc. 


2. Xem Chú thích 5 của Bài Ca Đại Thủ Ấn. 


46 


Phần II 


TÓM LƯỢC NHẬP MÔN 
SÁU YOGA CỦA NAROPA 


45 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Tóm Lược Nhập Môn 
Con Đường Thậm Thâm 
Sáu Yoga của Naropa 


của 
Lạt-ma Drashi Namjhal 


Kính Lễ Đạo Sư Dorje-Chang [Kim Cương Trì] 


Tính đồng nhất của thể và tướng 

Là thực tánh của Pháp. 

Nhất thê của Phương tiện và Trí tuệ 

Là Con Đường của Tánh Không-Cực Lạc. 
Tánh nhất như của Sắc và Không 

Là Quả của Ba Thân. ' 

Trước Kim Cương Trì” bày tỏ 

Con Đường, con kính lạy. 


Điều hợp thân, khẩu và ý 

Ngài làm chủ ba Yoga,` 

Đạt Thành tựu Tối thượng;! 

Trước đức Gambopa,"” Đạo sư vô song, 
Con chân thành kính lễ. 


Tánh Không cực lạc của Nội Nhiệt Dumo? 
Là bản tánh của trò chơi huyện thuật. 
Các Yoga Thân Huyền 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Và Giác Mộng là bản tánh của Ánh sáng. 


Trong cõi Trung Âm," để đạt Ba Thân 
Thắng sinh về Cõi Phật. 

Trước các Đại sư trong Dòng phái 

Đã làm chủ tất cả những Yoga này, 
Con chân thành kính lễ. 


Những Chỉ Dẫn Cốt Tủy° về Sáu Yoga” này 

Được đưa ra ở đây để giúp người có căn cơ. 

Ôi, Hỡi Đáng của những Bí mật'°và của các Đa-ki- 
ni," 

Con nguyện xin Ngài hướng dẫn chúng con bằng lực 
gia trì của Ngài. 


Giáo lý này được ban cho những ai từ bỏ thế gian, và 
nguyện đạt Phật Quả ngay trong đời này. Chính vì để trợ 
giúp những người sùng mộ có khả năng về Hai Yoga? 
nhanh chóng thành đạt Ba Thân của Phật Quả mà sự 
giảng dạy Giáo lý Con Đường Thậm Thâm được viết 
ra. 


Trước hết, chúng tôi sẽ ôn lại tóm tắt những nguyên 
lý nằm bên dưới sự tu tập [sáu Yoga]; rồi chúng tôi sẽ 
thảo luận chỉ tiết những pháp tu khác ; và cuỗi cùng 
chúng tôi sẽ có lời bình luận vắn tắt về kết quả, hay sự 
Thành Tựu. 


49 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Những Nguyên Tắc Căn Bản 
của Tu Tập Mật Giáo 


Những nguyên tắc căn bản của sự tu tập [Mật giáo] 
này nằm trong sự hiểu biết về [sự tương ứng giữa thân 
người và Thân của Phật Quả]. Vì thế, chúng ta nên hiểu 
bản tánh của năng lực khí (Prãna), các kênh (NãdIs), các 
giọt tỉnh chất (bindus) và toàn bộ các chức năng của 
thân vật lý. Nói chung, hành giả yoga nên hiểu sự cấu 
tạo của Thân Kim Cương (Vajra), được tạo nên bằng 
Sáu Nguyên tố!” — sự tạo thành, hiện hữu, và hư hoại của 
chúng. Nhất là, hành giả nên biết các kênh, khí, và tinh 
chất vận hành như thế nào, và hiểu thấu bản tánh của 
tâm cùng những hình tướng mà nó có thể tiếp nhận, biến 
hiện. Hành giả cũng nên biết tất cả những sự vật do A 
lại da“ thức phóng chiếu ra trong những hóa hiện thô, 
tế, và siêu vi tế. Hóa hiện thô ám chỉ tổng thê của Bảy 
Thức, '° những hóa hiện vi tế biểu hiện tám mươi loại tư 
tưởng phân tán, loạn động, '° và những siêu vi tế chỉ các 
gia đoạn “Khải Thị,” “lăng Trưởng,” và “Thành 
Tựu.”” Hành giả cũng nên làm quen với lý thuyết thế 
nào và tại sao ba hiện tượng này xảy ra và biến mất. 
Hơn nữa, hành giả cũng nên làm quen với các nguyên 
tắc căn bản của Nền Tảng, Con Đường và sự Thành Tựu 
của Mật giáo:'* những dục-vọng-phiên- não phải được 
chuyên hóa, Con Đường phải theo, và đại Trí Tuệ phải 
đạt. Nên nghiên cứu tất cả những điểm này một cách cân 
thận qua những Thánh thư khác nhau, và chiêm nghiệm 
sâu xa. 


50 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


TU TẬP SÁU YOGA 


Trước khi bước vào sự tu tập chính Sáu Yoga, cần 
phải có một vài dự bị sơ bộ. Những dự bị sơ bộ này gồm 
những phép. thiền định căn bản về tính vô thường của 
cuộc đời, về những đau khổ của luân hồi, vê sự khó 
khăn được sinh nơi thích hợp để tu tập Pháp, về sự từ bỏ 
đời này, về lòng từ bi đối với tất cả mọi người và về 
Tâm Bồ- đề vô biên - là cái Thấy bao la và ước nguyện 
mang tất cả chúng sinh vào cảnh giới Phật Quả. Chỉ qua 
những pháp tu này thì nền móng của Pháp mới có thể 
thành lập. Rồi hành giả yoga mới tiến hành tu tập những 
dự bị sơ bộ của Mật giáo như sau: 


Đề thanh tây những chấp trước và đặt nền móng tốt 
cho sự tu tập cao câp Sáu Yoga, người đệ tử trước hết 
nên có được đầy đủ bốn Khai Thị DemChog,” và tu tập 
Yoga Phát Sinh” cho đến khi hành giả đạt đến một giai 
đoạn khá ổn định. Để khắc phục ù lì và lười biếng, hành 
giả nên thiền định nhiều về cái chết; để vượt qua các 
chướng ngại, hành giả nên khấn nguyện chư Phật và 
phát Tâm Bồ-đề; để chuẩn bị đủ lương thực cho Đạo 
Pháp, hành giả nên bố thí và cũng dường Mạn đà la; để 
tự thanh tây những tội lỗi và vi phạm của mình, hành giả 
nên sám hỗi và niệm Chú Vajrasattva (Kim Cương Tát- 
đỏa); để được năng lực Gia trì, hành giả nên tu tập Yoga 
Đạo sư. Mỗi sự tu tập dự bị này có thể được tiên hành 


51 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


trong năm bảy ngày liên tiếp. Những chỉ dẫn và nghi 
thức có thể tìm thấy ở những nguồn khác. 


52 


Pháp tu chính của Sáu Yoga như sau: 


1. 


Đc 


4. 


Những Chỉ dẫn về Yoga Nội Nhiệt hay Dumo — 
Nền móng của Con Đường. 

Những Chi dẫn về Yoga Thân Huyễn — Chỗ 
Nương tựa của Con Đường. 

Những Chỉ dẫn về Yoga Giấc Mộng - Tiêu 
chuẩn so sánh của Con Đường. 

Những Chỉ dẫn về Yoga Ánh Sáng — Bản tánh 
của Con Đường. ộ 

Những Chỉ dẫn về Yoga Trung Âm — Những gì 
gặp trên Con Đường. 

Những Chỉ dẫn về Yoga Chuyển Di — Cốt lõi của 
Con Đường. 





DU-GIÀ TÂY TẠNG 


1.NHỮNG CHÍ DẪN VÉ YOGA NỘI 
NHIỆT HAY DUMO 


A. Tu Tập Sơ Cấp 


Tu tập sơ cấp Yoga Nội Nhiệt có năm bước kế tiếp 
nhau: 


(1) Quán tưởng Tánh Không, hay sự Trống rỗng của 
Thân. 

(2) Quán tưởng các Kênh Chính, hay Nadïs. 

(3) Những Bài Luyện Thở [Cái Bình]. 

(4) Điều hành các Giọt Tinh Chất (Bindus). 

(5) Thê dục Thân thẻ. 


(1) Quán tưởng Tánh Không, hay sự Trồng rỗng của 
Thân 


Đầu tiên hành giả yoga nên khẩn nguyện với Đạo sư 
của mình cho sự phát triển vững vàng của Nội Nhiệt 
Dumo. Hành giả nên ngồi trong “Tư thế Hoa sen Bảy 
cánh của Phật Đại Nhật (Vairocana)”: Xếp chéo chân 
trong Tư thế Hoa Sen; đặt hai bàn tay, bản tay này trên 
bàn tay kia, ở dưới rỐn; Xương sông thắng như một mũi 
tên; cúi nhẹ cổ để ép vào cô họng; đặt đầu lưỡi chạm 
vào vòm trên của miệng: tập trung mắt vào chót mũi. 
Rồi hành giả quán tưởng thân thể của mình là thân của 


53 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


vị Phật Hộ trì (Bốn tôn) — nhưng bên trong trống rồng 
như một quả bóng. Từ đỉnh đầu đến đầu các ngón chân 
hoàn toàn trống không. Nếu hành giả không thể thấy 
toàn thân trống rông, hành giả nên thử quán tưởng từ từ 
mỗi lần một phân. Chẳng hạn, hành giả có thể quán 
tưởng sự trống rỗng của cái đầu, của cái cổ, của các 
cánh tay, của ngực, và vân vân, cho đến khi sự trống 
rỗng hoàn toàn trở nên trong suốt. Rồi hành giả nên 
quán tưởng thân mình ở nhiều cỡ khác nhau — nhỏ như 
hạt cải, hay lớn như cả Vũ trụ, nhưng tất cả trống rồng 
bên trong. Hành giả nên tu tập pháp này với sự chuyên 
cần sâu xa cho đến khi thị kiến thân mình trống rỗng 
cực kỳ trong suốt. 


(2) Quán tưởng các Kênh Chính, hay NađIs 


Khi thị kiến sự trống rỗng của thân đã trở nên rõ 
ràng, hành giả nên quán tưởng Kênh Trung Ương ở 
chính giữa thân. Đầu trên của nó đụng đỉnh đầu, rồi 
vòng xuống đến điểm giữa hai lông mày; đầu dưới của 
nó chạy đến một điểm khoảng bốn ngón tay ở dưới rốn; 
bề ngang của nó khoảng bằng sợi dây thừng bện; màu 
của nó trắng ở bên ngoài và đỏ ở bên trong. Hành giả 
cũng nên quán tưởng hai Kênh kia, tức là, Kênh Phải và 
Kênh Trái [Roma và Junma]. Bề ngang của chúng bằng 
thân mũi tên; màu của Kênh Phải đỏ phớt trắng, và 
ngược lại, màu của Kênh Trái trắng phót đỏ. Hai Kênh 
này chạy song song nhau, nhưng mỗi kênh cách Kênh 
Giữa khoảng 1.27 cm (1/2 inch). Đầu trên của chúng 
đụng đỉnh đầu và rồi vòng xuống đến hai lỗ mũi. Tất cả 


54 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


ba Kênh đều rỗng, thắng, rÕ, và trong suốt. Một vài chỉ 
dẫn nói rằng Kênh Giữa dày bằng thân mũi tên và hai 
Kênh kia dày bằng cọng [lúa mì]; rằng nên quán tưởng 
các kênh Phải và Trái như ruột của một con dê — già 
lông bạc; rằng nên quán tưởng Kênh Giữa có màu xanh, 
kênh Phải màu đỏ, và kênh Trái màu trắng; những chỉ 
dẫn khác nói rằng tất cả ba Kênh đều trắng bên ngoài và 
đỏ bên trong. Mặc dù những chỉ dẫn này khác nhau 
nhiều cách nhưng người ta có thể chọn bất cứ cách nào 
trong số đó đề tu tập. 


Một vài chỉ dẫn thêm rằng đầu trên của Kênh Giữa 
đụng đến Cửa Thanh Tịnh?! và đầu dưới xuống đến tận 
chỗ mở của cơ quan kín. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên 
theo những chỉ dẫn trên kia. 


Khi thấy ba Kênh” này đã rõ ràng, hành giả nên 
quán tưởng Bốn Xa luân (Cakras)” ở đầu, cô họng, 
ngực, và rôn, theo thứ tự. Xa luân Rốn cũng được gọi là 
Trung khu Chuyển hóa, và có sáu mươi bốn kênh 
(Nãq@ïs) mở lên phía trên giống như những cái gọng của 
một cái dù lật ngược; Xa luân Tim được gọi là Trung 
khu Pháp (Dharma), với tám kênh mở xuống giống như 
những cái gọng của một cái dù; Xa luân Cổ họng được 
gọi là Trung khu Hưởng thụ, với mười sáu kênh mở 
hướng lên trên; và Xa luân Đầu, Trung khu Đại lạc, có 
ba mươi hai kênh mở hướng xuống. Tắt cả bốn Xa luân 
được nối kết với, hay “mọc ra” từ Kênh Giữa, giống như 
những cái nan gọng của cây dù. Từ đầu của mỗi kênh có 
nhiều giây “thần kinh” mỏng tỏa ra bao khắp tất cả các 
phần của thân thê — tạo thành vô số hệ thống hay mạng 


55 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


lưới. Tất cả những kênh này có màu đỏ bên trong, màu 
trắng bên ngoài và mỗi kênh đều trống rỗng bên trong. 
Một vài chỉ dẫn nói rằng chúng có màu đỏ hay vàng, 
một vài chỉ dẫn nói rằng các Trung khu Cổ họng và Rồn 
đều đỏ, Trung khu Tim trắng, và Trung khu Đầu xanh lá 
cây. Tuy nhiên, người ta có thê tu tập theo cách nào 
cũng được. Nếu không thể quán tưởng tất cả chúng một 
cách rõ ràng một lần thì quán tưởng mỗi lần một phân. 
Nhưng điểm quan trọng là làm cho thị kiến cực kỳ rõ, 
[nhất là thị kiến về ba kênh chính, hay các Kênh và bốn 
Xa luân]. Một vài chỉ dẫn nói, ngoài bốn Xa luân này, 
nên thêm vào Xa luân Đỉnh đầu và Xa luân Vùng kín, 
như thế tạo thành tổng số là sáu; một vài chỉ dẫn nói có 
thê quán tưởng tất cả 72000 kênh trong toàn thân. 
Nhưng tôi nghĩ rằng có thê tu tập với các Xa luân và 
kênh có thêm vào hay không cũng được. 


(3) Những Bài Luyện Thở [Cái Bình] 


Thời gian tốt nhất để tu tập Thở Cái Bình là khi hơi 
thở lưu chuyền bằng nhau qua các lỗ mũi. Nếu thấy rằng 
không khí chạy qua một lỗ nhiều hơn lỗ kia, nên nằm 
xuống bên đó và dùng ngón tay cái bịt lỗ đó, buộc 
không khí ra ở lỗ kia. Sau một số hơi thở, sẽ thấy không 
khí chạy đều qua hai lỗ mũi. 


Bây giờ hãy ngồi dậy, dùng một ngón tay bịt lỗ mũi 
bên trái, và thở ra một hơi dài qua lỗ bên phải. Rồi, [sau 
khi hít vào] hãy thở ra một hơi ngắn, rồi một hơi đài và 
nhẹ. Hãy thực tập cách này ba lần, rồi hãy làm giống 


56 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


như vậy với lỗ mũi bên trái, và cuôi cùng với cả hai lỗ 
mũI. 


Khi thở ra, hành giả nên nghĩ rằng tất cả những 
chướng ngại, tội lỗi, và bệnh tật trong thân được tống 
hết ra ngoài. Những ai chưa bao giờ thực hành bài luyện 
tập này, trước nên dùng ngón tay trỏ ép lỗ mũi cùng bên, 
và ép một bên ngực băng cánh tay và nắm tay đối diện 
khi thở ra. Hành giả nên đặt các nắm tay lên hai đầu gối 
khi thở qua cả hai lỗ mũi. Sau mỗi hơi thở ra, hành giả 
nên hít sâu vào, hơi cúi cổ một chút trước khi thở ra trở 
lại. Đây gọi là phép “Thở Chín Thổi,” và chỉ nên làm 
một hay hai lần vào lúc bắt đầu thiền định. Nếu thực 
hành phép thở này quá nhiều, hành giả sẽ bị nhức đầu và 
có vấn đề về thở. Nhưng đôi khi, giữa lúc thiền định, 
hành giả có thể thực hành những bài luyện tập này một 
cách rất nhẹ nhàng khi cần. 


Bây giờ, phương pháp thực hành chính của bài luyện 
Thở Cái Bình: 


Hãy ngồi như đã chỉ dẫn trước, xương sống thăng. 
Hãy đặt một cái gối hay một cái mền dày khoảng 7 phân 
rưỡi (3 inches) dưới mông. Rồi hít vào một hơi dài, hơi 
thở nhẹ, ép không khí xuống dưới rốn, và nuốt nước 
miếng với không khí. Bây giờ hãy nhẹ nhàng thắt cơ 
vòng nơi hậu môn lại, và giữ không khí ở Xa-luân Rốn. 


Khi hành giả đã thành thạo trong việc ép không khí 
xuống, hành giả có thể thắt cơ vòng nơi hậu môn mạnh 
hơn trước mà không cử động bụng. Phép tu tập này — ép 
không khí ở trên xuống dưới, đây không khí ở dưới lên, 


57 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


và hòa tan chúng ở Trung khu Rốn làm bụng dưới nhô 
ra có hình cái bình hay cái chậu — vì lý do này, nó được 
gọi là “Phép Thở Cái Bình.” 


Khi hành giả không thể giữ hơi thở lâu hơn, hành giả 
nên thở một hơi ngắn để giảm bớt sự căng thắng, hãy 
Xoay bắp thịt bụng ba lần, và cố gắng giữ hơi thở một 
lần nữa bao lâu mình có thể giữ được. Khi hành giả 
không thê giữ lâu hơn nữa, hành giả nên ngâng đâu lên 
một tí và thả không khí ra ngoài càng chậm càng tốt. 
Bốn tiến trình này gọi là hít vào, làm đây, hòa tan, và 
phóng ra. 


Nên thực hành một vải quán tưởng trong khi thực 
tập Phép Thở Cái Bình. Khi hí/ vào, hãy quán tưởng 
các khí (Prãna) của Năm Đại (nguyên tố), trong năm 
màu khác nhau, hít vào các lỗ mũi từ khoảng cách độ 
hai tắc rưỡi (10 inches); khi /m đây, hãy quán tưởng 
không khí đi xuống qua hai Kênh tựa như làm căng bộ 
ruột của một con đê, xuyên qua điểm giao hội, đi vào 
Kênh Giữa, và ở lại đó; khi hòa fan, hãy quán tưởng 
không khí tuần hoàn [bên trong] Kênh Giữa; khi phóng 
ra, hãy quán tưởng Giọt Tỉnh Chất (Tig Le)* biểu 
tượng Bản tánh của Tâm-Khí,” phóng lên qua Kênh 
Giữa và thoát ra ở Trung khu Đầu. Tuy nhiên, chỉ nên 
thực hiện sự quán chiếu phóng ra này một lần lúc khởi 
sự thiền định; làm như vậy quá thường xuyên sẽ dẫn 
đến rắc rồi. 

Theo một vài Đạo sư, trong quá trình phóng ra, nên 
tưởng tượng khí rời khỏi thân qua điểm giữa hai lông 
mày. Theo một chỉ dẫn khác, nên quán tưởng các khí 


58 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


của Năm Đại (nguyên tố) như là những tia sáng Năm 
màu phóng ra từ nhiều kim cương chùy [dorjes] nhỏ có 
hình tam giác. Những kim cương chùy này vào, ra, và ở 
lại trong thân theo tiến trình í/ vào, fhở ra, và ngưng 
lại. Một vài chỉ dẫn nói rằng trong tiến trình hòa ran, 
trước hết nên quán tưởng khí như tràn đầy Kênh Giữa, 
rồi bốn Xa luân, và cuối cùng tất cả các kênh của toàn 
thân; nhưng điều này bị những chỉ dẫn khác phê bình 
như là một phương pháp không tốt và sẽ làm khí rò rỉ ra 
khỏi thân. 


Không bao giờ nên khuyên người ta khởi đầu bằng 
kiểu thở Cái Bình mãnh liệt này, bởi vì người thực hành 
có thê đạt được một vài kinh nghiệm nhất thời, nhưng 
sẽ không được lợi ích nhiều về lâu về đài; vả lại, họ sẽ 
gặp vô số khó khăn khác. Do đó, không nên khuyên 
người mới bắt đầu thực hành kiểu Thở Cái Bình mãnh 
liệt này; thay vì thế, nên thực hành phép Thở Cái Bình 
kiểu nhẹ nhàng, nó sẽ cho hành giả một thế giới tốt với 
ít hoặc không có chướng ngại nào cả. Cũng không nên 
giới thiệu với hành giả thực hành bất cứ kiểu Thở Cái 
Bình mãnh liệt nào trước khi họ trở nên thành thạo với 
một kiểu thở nhẹ nhàng. Kiểu Thở Cái Bình nhẹ nhàng 
là giữ khí trong một thời gian ngắn, thả nó ra trước khi 
có bất cứ sự căng thắng nào, rồi lập tức hít một hơi thở 
khác và giữ nó lại. Nên lặp lại kiểu thở này tám đến 
mười lần, tạo thành một vòng đầy đủ. Rồi hành giả có 
thể nghỉ một thời gian ngắn trước khi lặp lại. Nên cố 
gắng kéo dài thời gian ngưng lại một cách từ từ và nhẹ 
nhàng; không bao giờ nên thở bằng miệng, và tránh bất 


59 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


cứ chỗ nào không khí bị khói hay xấu khi thực hành bài 
tập này. 


Nếu có thể giữ hơi thở không căng thắng trong hai 
phút, thì được xem là đã hoàn thành yêu câu tối thiểu 
trong việc làm chủ khí [Prana |; được bốn phút là trung 
bình; nếu được sáu phút hay hơn nữa là yêu cầu cao 
nhất. 


Ở đây nên nói một vài lời về dấu hiệu [sơ khởi] của 
các khí đi vào Kênh Chính. Điều này xảy ra khi, bất cứ 
lúc nào trong thiền định, hơi thở bắt đầu chạy một cách 
suông sẻ và bằng nhau qua cả hai lỗ mũi, rồi trở nên 
cực kỳ nhẹ nhàng, và cuối cùng hoàn toàn ngừng hẳn. 
Tuy nhiên hiện tượng này cũng có thể xảy ra khi các 
khí bị chìm đi hay thất thoát [?]. Nếu bị chìm, hành giả 
cảm thấy tâm mình trở nên lờ mờ hay trì trệ; nếu là 
trường hợp sau, hành giả không thể quán tưởng một 
cách rõ ràng. Nhưng những hiện tượng này không xảy 
ra trong trường hợp các khí đi vào Kênh Giữa. Nên nhớ 
sự khác nhau to lớn này trong tâm. 


(4) Điều Hành các Giọt Tỉnh Chất (Bindus) 

Hành giả yoga nên quán tưởng một giọt trắng nhỏ 
giông 
như giọt sương, cỡ bằng một hạt đậu nhỏ, lấp lánh 


nhưng trong suốt, ở điểm giữa hai lông mày. Hành giả 
nên nghĩ răng giọt này [Tig Le hay Bindu] là hiện thân 


60 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


của tâm mình, và quán tưởng nó cho đến khi nó trở nên 
cực kỳ rõ ràng. Rồi, trong khi thở như trên, hành giả 
nên quán tưởng Tig Le đi lên từ giữa hai lông mày đến 
đầu trên cùng của Kênh Giữa; và trong tiễn trình „gừng, 
hành giả nên tập trung vào đó. Trong khi thở ra, hành 
giả nên tưởng tượng Tig Le chạy xuống trở lại đến 
điểm giữa hai lông mày. Hành giả nên làm như vậy 
nhiều lần. Rồi hít một hơi dài và đẩy khí xuống đến 
Trung khu Rốn. Đồng thời hành giả nên tưởng tượng 
Tig Le nhỏ giọt xuông Trung khu Rốn qua Kênh Giữa 
giông như một viên sắt nhỏ rơi qua ống tròn kêu leng 
keng; rồi trong khi ngừng hơi thở, hành giả nên tập 
trung vào Tig Le ở Trung khu Rốn. Khi thở ra, Tig Le 
lại trở về Trung khu Đầu qua Kênh Giữa. 


[Đề cải thiện vững chắc phép thiền định này] trước 
tiên hành giả yoga nên quán tưởng Tig Le chỉ nhỏ giọt 
xuống đến Trung khu Cô họng cho đến khi không gắng 
sức mà thị kiến trở nên cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng, hành 
giả nên quán tưởng Tig Le nhỏ giọt xuống, trước đến 
Trung khu Tim, rồi đến Trung khu Rồn. 


Sau khi làm chủ được pháp tu này, hành giả nên tập 
trung vào Tig Le ở một Xa-luân đã nói [nhất là Xa luân 
Rồn] và đồng thời thực hành phép Thở Cái Bình năm 
đến bảy lần. Ở đây điều nên chú ý là trong khi hít vào, 
Tig Le nhỏ giọt xuống các Xa luân thấp hơn; khi hơi 
thở được giữ lại, nó ở lại nơi trung tâm của Xa luân; và 
trong khi thở ra, nó trở lại điểm giữa hai lông mày. Vào 
lúc chấm dứt mỗi thời thiền định, nên tập trung vào 
Trung khu này. 


61 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(5) Thể Dục Thân Thể 


Nhờ những bài tập thể dục, nhiều nút trong các kênh 
được mở ra. Chúng cải thiện sự lưu thông của các khí 
(Prãna) và Tig Le trong các kênh; chúng cũng làm tươi 
trẻ lại các khí, kênh, và Tig Le bị suy yếu. Do đó, nên 
học và tập các bài tập thể dục khác nhau đã được nêu ra 
trong các bản văn Mật điện; điều này cực kỳ quan trọng. 
Nên đặc biệt chú ý luyện tập Sáu Bài Tập Thẻ Dục Luân 
Chuyển của Naropa (The Six Rotation Excersies of 
Naropa) — một bài tập thể dục căn bản của Yoga Nội 
Nhiệt — vào lúc bắt đầu và chấm dứt thiền định. Vì 
những mục đích đặc biệt, cũng nên tập những bài tập thể 
dục khác có thể tìm thấy trong một tập sách khác của tôi, 
The Red Book oƒ Heat Yoga. [Hiện tại tập sách này không có 
bằng tiếng Tây Tạng hoặc bản dịch tiếng Anh. DG]. 


Bây giờ, hãy thiết lập một nền tảng vững chắc cho 
Yoga Nội Nhiệt, những phương thức thực hành sau đây 
nên được nhân mạnh: 


Hãy ngôi trên sàn nhà, xêp chéo chân, đặt một chiêc 
gôi cao dưới mông, và dùng một sợi đai vải buộc eo và 
hai đâu gôi làm cho thân vững trong lúc thiên định. 


Ngồi theo Tư Thế Thất Tọa của Đức Đại Nhật Như 
Lai (Seven-fold Seated Posture of Vairocana) như đã 
được chỉ dẫn trước, hành giả yoga bây giờ có thể thực 
hành bài tập Thở Cái Bình, nhưng không nên tập phép 
thở này khi mình quá no hay quá đói, giữa trưa hay nửa 


62 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


đêm. Thời gian tốt nhất là khi hơi thở lưu chuyển bằng 
nhau qua hai lỗ mũi. Do đó, nên bắt đầu thực hành khi 
hơi thở sắp chuyền từ lỗ mũi này qua lỗ mũi kia, vì lúc 
đó hơi thở cân bằng ở hai lỗ mũi.” Khi quán tưởng, điều 
này không làm thay đổi sự chú tâm vào các kênh, mà 
nhấn mạnh nhiều hơn trên sự thấy Nội Nhiệt Dumo 
[ngọn lửa] ở điểm giao hội của Ba Kênh ở dưới rốn. Lửa 
Dumo này có hình giống như mẫu tự A [#4] nhỏ trong 


tiếng Tây Tạng [hay như một ngọn lửa có hình quả 
trứng hay hình hột hạnh nhân với một cái lưỡi bén và 
hẹp uôn cong như một cái móc hay cái mở nút chai]. Có 
màu nâu hơi đỏ, rất nóng, và dợn sóng, nó có thể tạo ra 
nhiệt và cực lạc trong tất cả các kênh khắp thân thê. 


Khi hít vào và làm đây, hành giả yoga nên tưởng 
tượng khí chạy xuống các Kênh Phải và Trái, và, giông 
như gió của những ống bễ, quạt lửa Dumo đến độ nóng 
mãnh liệt; khi hòa fan, hành giả nên nghĩ đến tất cả các 
khí trong thân như tụ lại và bốc hơi thành lửa Dumo 
này. Trong khi [ “phóng ra” hay] thở ra, lửa Dumo dâng 
lên qua Kênh Giữa. 


Lửa Dumo là nền tảng của Yoga Nội Nhiệt; do đó, 
nó nên được quán tưởng rất rõ ràng đề thực sự có thể 
sản xuất ra nhiệt. Phải thiết lập một quán tưởng vững 
chắc và rõ rệt về lửa Dumo [trước khi người ta có thể hy 
vọng thực sự tiễn bội. Lúc bắt đầu, không nên quán 
tưởng lưỡi lửa Dumo cao hơn bề ngang của một ngón 
tay; rồi dần dần tăng nó lên đến bề ngang của hai, ba, và 
bốn ngón tay. Lưỡi lửa Dumo này mỏng và dài, có hình 
giống như mũi kim xoắn hay cọng lông đài của một con 


63 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


heo; nó cũng có tất cả bốn đặc tính của Bồn Đại (nguyên 
tố) — cứng của đất, ướt của nước, ấm của lửa, và di động 
của không khí; nhưng phẩm chất nổi bật của nó vẫn nằm 
trong sức nóng vĩ đại của nó — có thể làm các khí 
(Prana) bốc hơi và sinh ra Cực Lạc. 


Hành giả yoga theo những chỉ dẫn trên là có thê đặt 
được một nền móng tốt cho Yoga Nội Nhiệt Dumo, sản 
sinh ra Nhiệt và Cực Lạc. 


Một số người nói rằng trong tu luyện Yoga Nội 
Nhiệt người ta cũng nên quán tưởng bốn chủng tự 
(bÚa)” trong Bồn Xa luân. Điều này được miêu tả trong 
các Mật điển Hevajra và Demchog, nhưng không có 
trong đa số các bản văn về Sáu Yoga. 


B. Sự Tu Tập Cao Hơn 


Tất cả những chỉ dẫn ở trên đều hướng về sự fu tập 
sơ đẳng hay căn bản. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về sự tu 
tập cao hơn, đặc biệt nhắn mạnh đến: 


(1) Làm sao gia tăng Dumo, hay Nội Nhiệt 

(2) Làm sao gia tăng Cực Lạc 

(3) Làm sao gia tăng Không-Phân-Biệt 

(4) Làm sao cải tiến Định Chân Không-Cực Lạc 

(5) Làm sao khắc phục các chướng ngại trong sự 
tu tập Nội Nhiệt Dumo 


64 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


(1) Làm sao gia tăng Dumo, hay Nội Nhiệt 


Đề gia tăng Nội Nhiệt, hành giả yoga có thê làm cho 
lưỡi của ngọn Lửa Dumo đài bằng bê ngang của tám 
ngón tay, nhưng vẫn tập trung chủ yêu trên chính Dumo 
— cái nguồn phát ra lưỡi lửa. Rồi hành giả có thể quán 
tưởng lưỡi lửa đi lên đến các Trung khu Tim, Cổ họng, 
hay ngay cả Trung khu Đầu. Một số người nói không 
nên quán tưởng Dumo ở bên trên Trung khu Cổ họng, 
nhưng những gì chúng ta quan tâm ở đây là sự sản sinh 
ra nhiều nhiệt hơn, nên làm như vậy là đúng. Hành giả 
yoga cũng có thê nghĩ lửa Dumo tỏa ra trong tất cả các 
kênh — lớn hay nhỏ, dài hay ngắn — suốt toàn thân. Như 
vậy toàn thân trở thành một quả cầu sáng rực. Vào lúc 
chấm dứt thiền định, nên thu tất cả lửa về Nội Nhiệt 
Dumo chính. 


Theo cách luyện tập này, nếu hành giả vẫn không thể 
sản sinh được Nhiệt, hay chỉ có thê sản sinh được ở một 
phân cơ thê thì hành giả có thê thử cách luyện tập sau 
đây: 


Hãy ngôi xếp chéo chân và hai tay vòng quanh hai 
đầu gối; rồi giữ phép Thở Cái Bình, trong khi xoay vòng 
phần bụng dưới theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều 
kim đồng hồ nhiều lần; đưa bụng ra và thót bụng vào 
nhiều lần; chà xát thân thê, nhất là ở những phần lạnh 
hơn; ... và cũng thực hành những bài tập thê dục khác 
để gia tăng Nhiệt. Nên làm tất cả những động tác này 
trong lúc đang ngưng thở. Quán tưởng một ngọn lửa lớn 
mạnh tràn lan khắp thân cũng sẽ giúp tăng thêm Nhiệt, 


65 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nghĩ ngọn lửa Dumo 
đang cháy sáng bên trong Kênh GIữa... 


Dù cho những bài luyện tập mãnh liệt, như là phép 
Thở Cái Bình, vận động thân thẻ, v.v..., có thể sản sinh 
nhiệt nhanh chóng, nhưng nhiệt sản xuất như thế không 
vững chắc, và không thê tồn tại lâu. Do đó, lợi ích rất 
nhỏ. Nhưng người ta cũng có thê sản sinh Nhiệt Dumo 
từ từ và vững chắc, Nhiệt đó sẽ không giảm đi, và sẽ có 
lợi ích không thể lường được. 


Ngay cả khi trời lạnh buốt, hành giả yoga không mặc 
quần áo lông; và khi trời rất nóng hành giả cũng không 
bao giờ đi trần truồng. Hành giả không nên đến gần lửa, 
phơi mình ra với mặt trời nóng, thối kèn lớn, hay thở 
bằng miệng. Lúc nào hành giả cũng nên thực hành 
“Phép Thở Cái Bình Luôn Luôn Ôn Định,””° ăn thức ăn 
tốt, có dưỡng chất và cân thận canh giữ Tig Le của 
mình. 


Nếu trong một phần nào đó của thân thể sinh ra sức 
nóng mãnh liệt, khắp cả phần đó, hay giữa thịt và da, 
hành giả nên biết rằng đây là triệu chứng của sự đột phát 
của Hỏa khí. Nhưng vì nhiệt này không ổn định và sẽ 
biến mất sớm, không nên chú ý đến nó mà hãy tập trung 
vào Dumo ở Trung khu Rốn, và cỗ gắng dẫn khí vào 
Kênh GIữa. 

Nếu hành giả cảm thấy hơi nóng cực lạc hay “ngây 


ngất xuất thần” ở Trung khu Rốn, trong khi nó từ từ gia 
tăng và bắt đầu tỏa ra khăp thân, nên biệt răng đây là 


66 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


nhiệt Dumo chân thật [Tam-muội Chân hỏa - ND] gia tăng 
rât nhiêu sự sản xuât các Tig Le đỏ và trăng. 


Nếu hành giả yoga theo những chỉ dẫn này nhưng 
vẫn không thê sản sinh được Dumo, nên tập thể dục 
nhiều hơn, như “Sáu Cách Vận Động Thân của Naropa,” 
và v.v..., như đã cho ở chỗ khác. [Xem các trang 65, 66 
trong sách này, không dân giải thêm nữa]. 


(2) Làm sao gia tăng Cực Lạc 


Hãy ngồi trên mặt đất, với gót chân trái [ép vào 
háng] sát vào bắp thịt của hậu môn [để tránh sự thất 
thoát của Tig Le — Giọt Tinh Chất — ]. Rồi quán tưởng 
Tig Le trắng biểu hiện trong chủng tự Ham Tây Tạng 
lật ngược [ _  ]- cỡ bằng hạt đậu, có màu trắng tuyết, 
hình tròn, lap lanh hào quang, và ở tại Trung khu Đầu. 
Cũng quán tưởng lửa Dumo ở Trung khu Rốn - đầu trên 
của nó mỏng như cây kim nhưng rất nóng — nó bắt đầu 
phát ra nhiệt xuyên thấu bên trong Kênh Giữa; kết quả, 
Tig Le trắng ở Trung khu Đầu tan ra và thắm xuống. Do 
Tig Le tan, một đại Cực Lạc sinh ra. Trong sự tu tập 
sinh ra cực lạc này, hành giả yoga nên hít không khí để 
quạt Nội Nhiệt Dumo bên dưới Rồn, đến lượt nó tiếp tục 
làm tan Tig Le trắng ở Trung khu Đầu, làm nó nhỏ giọt 
không ngừng [và không hết] xuống Trung khu Cổ họng 
rồi từ đó lan ra khắp cả các kênh. Như thế phát sinh cực 
lạc và hơi nóng, thấm khắp toàn thân. Rồi dòng lưu 
chuyên nhỏ giọt Tig Le lan xuống đến Trung khu Rốn, 
đến lượt nó sinh ra cực lạc lớn hơn... 


67 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Nếu cách quán tưởng này chỉ sản sinh được một cực 
lạc nhỏ, nên theo phương pháp này: 


Hãy nghĩ rằng Lửa Dumo, mỏng như cây kim, chạy 
dài từ Trung khu Rồn lên Trung khu Đầu, chạm vào Tig 
Le trắng, làm nó tan, và lan ra qua các kênh của Trung 
khu Đầu; đồng thời hãy tưởng tượng rằng nó còn tạo ra 
cực lạc hơn nữa; nên tập trung vào kinh nghiệm này một 
lúc. Theo cách này, hành giả yoga nên quán tưởng Tig 
Le nhỏ giọt xuống và lan ra qua tất cả Bốn Xa-luân. 


Sau đó, nên áp dụng “cách luyện đảo ngược” bằng 
cách quán tưởng Tig Le trắng đi trở lại Trung khu Đầu. 
Nên thường xuyên luyện tập cả hai cách cho Tig Le đi 
xuống và đi lên. Thêm nữa, hành giả yoga nên quán 
tưởng Tig Le trắng và Dumo như hòa thành một rồi tỏa 
ra khắp toàn thân qua vô số kênh, như thế sẽ sản sinh ra 
đại cực lạc. Khi Tig Le trắng nhỏ giọt xuống trên Lửa 
Dumo, thì Lửa Dumo thu lại cỡ nguyên thủy của nó; và 
khi Tig Le trắng đi lên, Lửa Dumo cũng theo lên đến 
Trung khu Đầu. 


Trong quá trình hòø fan, và thở ra, nên giữ cột 
xương sông thắng đứng và nên làm Tig Le hòa tan lan 
khắp toàn thân bằng những cử động thân thích hợp. 


Nếu đã thực tập như thế mà vẫn không thê tạo ra 
được Cực Lạc, hành giả yoga nên quán tưởng phần dưới 
của Kênh Giữa — dài xuống đến cơ quan kín — và hãy 
thiền định về Xa-luân Đại Cực Lạc và ba mươi hai kênh 
của nó. Kế đó hãy quán tưởng Tig Le trắng tiếp tục nhỏ 
giọt xuống cơ quan ấy và lan ra qua các kênh của nó, kết 


68 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


quả là sinh ra đại Cực Lạc. Rồi nên áp dụng thêm cách 
luyện tập đảo ngược đê kéo Tig Le lên đên các Xa-luân 
cao hơn... 


Nếu các phương thức này vẫn thất bại, không sản 
sinh ra Đại Cực Lạc, có thê áp dụng Ẩn-Mẹ-Trí- Tuệ 
bằng cách quán tưởng hành động tình dục với một Đa- 
ki-n, trong khi dùng hơi thở kích thích Nhiệt Dumo, 
làm tan Tig Le trắng, và v.v... Trong thực hành bình 
thường, dùng Bốn Xa luân; chỉ khi làm tăng Cực Lạc 
mới dùng thêm Xa luân Đại Cực Lạc [Trung khu Kín] 
và áp dụng án-Mẹ-Trí-Tuệ. Nêu làm như vậy mà hành 
giả yoga không thể giữ được Tig Le thì nên kéo mạnh 
các khí thấp hơn lên, co thắt bắp. thịt cơ vòng ở hậu môn 
lại, quán tưởng Tig Le đi lên đến Trung khu Đầu... v 
làm các bước đảo ngược... Sau đó, hành giả nên lập Hỗ 
tập những bài thê dục thích hợp một vài phút để làm Tig 
Le lan khắp cơ thể, và rồi thiền định về Tâm-Yếu- 
Chiếu-Sáng trong một thời gian. 


Bây giờ cân nói một vài nhận xét vê kinh nghiệm 
Cực Lạc. 


- Nói chung, kinh nghiệm Cực Lạc có thê chia thành 
bôn phạm trù: 


(a) Nếu hành giả cảm thấy toàn thân mình mềm và 
mịn, và kinh nghiệm một cảm thức khoan khoái 
và đễ chịu khi chạm đến bất cứ vật gì, điều này 
chứng tỏ rằng hành giả đã “thuần hóa” nhiều 
kênh trong thân mình. Do đó, loại cực lạc này 
được gọi là Cực Lạc Kênh. 


69 


70 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(b) Nếu là một cảm thức khoái lạc dịu dàng ở một 
phần nào đó của cơ thê — như khi gãi một chỗ 
đang ngứa — nhưng cảm thức ấy chỉ là nhất thời 
và sớm biến mất, là hành giả đã có kinh nghiệm 
Cực Lạc Khí. 


(c) Nếu một cảm giác ấm áp và ngây ngất đồng thời 
xuất hiện khắp toàn thân, hay ở một phần nào đó 
của thân, đây là cực lạc sinh ra do sự gia tăng 
Tìig Le đỏ. 


(d) Nếu cảm thức cực lạc “thèm muốn ái dục” như 
hành động tình dục — mãnh liệt và thấm khắp 
toàn thân — ấy là cực lạc do Lửa Dumo sinh ra 
làm tan Tig Le và tùy theo độ mạnh của nó, có 
thê chia thành ba nhóm: 

(@) Nếu cực lạc và ham muốn mãnh 
liệt và khó chịu đựng đến nỗi thấy 
khó duy trì Tig Le, thì gọi là “Cực 
lạc Dương.” 


(1) Nếu cực lạc và ham muốn đều 
mãnh liệt, nhưng không quá mạnh 
như ở trên, và hành giả thấy hơi 
dễ kiểm soát Tig Le, thì xem nó là 
“Cực lạc Âm.” 


(m1) Nếu cực lạc không mạnh như ở 
trên, và hành giả thấy rất dễ kiểm 
soát Tig Le, thì gọi là “Cực lạc 
Trung Tính.” 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Nên nhớ rằng mặc dù những cực lạc này tất cả là do 
Lửa Dumo làm tan Tig Le, chúng không phải là Đại Cực 
Lạc sinh ra khi các khí đi vào và hòa tan trong Kênh 
Giữa, mà chúng ta sẽ thảo luận chỉ tiết sau. 


Vì sự duy trì Tig Le trong lúc kinh nghiệm ngây ngất 
xuất thần có tầm quan trọng thiết yếu, nên có một vài 
nhận xét ở đây. Nói chung, đa số người ta thường có thể 
duy trì Tig Le nếu họ có thể quán tưởng một cách rõ 
ràng Ba Kênh và Bốn Xa-luân với sự trợ giúp của một 
vài phương pháp thể dục như Sáu Vận Động của 
Naropa, và v.v... Nhưng có những cá nhân mà Tig Le 
của họ rất dễ biến đổi và khó kiểm soát, vì thế khi thực 
hành những bài luyện tập tăng cường cực lạc họ thấy 
khó duy trì sự lưu chuyên của Tig Le. Trong trường hợp 
này, một vài phương pháp luyện tập để kiểm soát nó, 
nên thực hành, như là “Những Cử Động Thân của Cọp,” 
“Voi,” “Rùa,” và “Sư Tử,” vì đây là những phương pháp 
luyện tập qua đó có thể giữ, kéo lại, và làm Tig Le tỏa 
ra... 


(3) Làm sao gia tăng Không-phân-biệt 


Theo các Đạo sư, để tăng thêm kinh nghiệm Không- 
phân-biệt, hành giả yoga nên quan sát thật kỹ bản tánh 
của Cực Lạc do Nội Nhiệt Dumo sinh ra, và cũng quan 
sát bản tánh của tâm và những hiện tướng của nó. Hành 
giả nên có găng thấy tánh không của tất cả sự vật và Ở 
lại trong trạng thái nguyên thủy càng lâu càng tốt. Trong 
tu tập Yoga Cực Lạc, hành giả nên có gắng hòa hợp Cực 


7 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Lạc với Tánh Không (Sunyata). Đây là nguyên tắc tổng 
quát của tu tập Không-phân-biệt. Đối với những ai đã 
nhận ra Tánh Không và Bản Tánh của Tâm, những lời 
nói này hoàn toàn đây đủ, nhưng đối với những ai chưa 
làm được như thế, thì xin thêm vài lời đưới đây: 


Đề được thêm nội kiến trong Không-phân-biệt, hành 
giả yoga nên dành một nửa hay hai phần ba thời gian 
thiền định cho việc này. Hành giả không nên quán tưởng 
các kênh hay Tig Le, không tập Thở Cái Bình hay 
những cái tương tự, mà tập trung vào quán Tánh Không. 
Nếu đã được một sự ổn định nào đó trong Định, hành 
giả nên áp dụng sức mạnh của Định lực để tăng thêm sự 
quán Tánh Không; nếu không, hành giả trước tiên nên 
có gắng đạt được Định qua pranayama [phép kiểm soát 
hơi thở], hoặc những phương thức khác; bởi vì trừ phi 
Định của hành giả ôn định, hành giả sẽ không thể quán 
Tự Tâm một cách hiệu quả và đạt đến cảnh giới Không- 
phân-biệt. Sau đó, hành giả nên áp dụng phương pháp 
“đột nhiên thả lỏng và đột nhiên cảnh giác” để đạt được 
Định ở bên kia hình tướng, và nhờ đó quán sát sâu hơn 
trước bản tánh và trò chơi của tâm. Rồi hành giả sẽ nhận 
ra Bản Tánh của Tâm bắt khả tri là Toàn Không Chiếu 
Diệu, siêu việt tất cả mọi khái niệm hóa, tất cả mọi hiện 
tướng và ý nghĩ chao đảo mà chính chúng là trống 
không, và giải thoát hành giả vĩnh viễn khỏi tất cả 
những nghi ngờ và sợ hãi. Hành giả yoga cũng nên quán 
sát tâm phát sinh, tồn tại, và đi qua như thế nào, và cỗ 
gắng cảm thấy những quá trình này một cách thân thiết 
nhất. Tu tập đồng nhất Không với âm thanh, với hiện 
tướng, và với Chiếu Sáng cũng sẽ cực kỳ hữu ích. 


72 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Nên hiến một phần ba thời gian thiền định cho tu tập 
“kiểu nhẹ nhàng” của phép Thở Cái Bình, và Đại Thủ 
Ấn (Maha-mudra). Sau khi thiền định, nên cố gắng giữ 
Tỉnh thức sống động, và đồng nhất tất cả mọi kinh 
nghiệm với Con Đường. Về chỉ tiết của pháp môn tu tập 
này, xin xem Comprehensive Survey 0ƒ. Mahamudra 
Meditation® (Tổng Quát về Thiên Định Đại Thủ Ấn) của 
tôi. 


(4) Làm sao cải tiễn Định Cực Lạc-Không 


Bây giờ tôi sẽ bình giải văn tắt vê làm thê nào cải 
tiên Định Cực Lạc-Không: 


Tu tập Định này của Yoga Hoàn Thiện là hòa hợp sự 
chứng ngộ về Tánh Không của mình với Bốn Cực Lạc 
do Nội Nhiệt Dumo tạo ra. Tu tập với các khí [Prana,] 
kênh [Nã@,] và Giọt Tinh Chất [Tig Le,] trong khi 
thấm nhập tâm mình trong kinh nghiệm Cực Lạc- 
Không, là cách nhanh nhất đạt đến Giải Thoát và Giác 
Ngộ. Nhưng trước tiên phải cảm nhận một Cực Lạc ồn 
định để nếm, để quan sát, và đồng nhất Cực Lạc với 
Tánh Không theo cách thân thiết nhất. Ví dụ, khi Tig Le 
tỏa lan ra qua Xa luân Đầu, Cực Lạc Thứ nhất sẽ phát 
sinh. Ngay lúc này hành giả nên nhập tâm mình vào Cực 
Lạc này — hòa hợp Cực Lạc với Tánh Không tự chiếu, 
hay gọi là “Kinh nghiệm Cực Lạc-Không Hai-trong-Một 
Đại Thủ Ấn,” không chút phân tán nào cả. Tu tập như 
thế, đa số các hình thức /hô của những ý nghĩ phân tán 
sẽ lắng xuống. Khi Tig Le nhỏ giọt xuống Trung khu Cổ 


73 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


họng và lan ra, Cực Lạc Tối Thượng sẽ xuất hiện; và 
nếu lúc ấy hành giả tập trung vào Trung khu Cổ họng 
trong khi thấm nhập trong Định Cực Lạc-Không, thì đa 
số các ý nghĩ phân tán vi zể sẽ lắng xuống. Khi Tig Le đi 
xuống Trung khu Tìm và lan ra, Cực Lạc Thứ ba hay 
Cực Lạc ở Bên Kia sẽ phát sinh; lúc ấy hành giả nên tập 
trung vào Trung khu Tim trong Định Cực Lạc-Không, 
và như thế những ý nghĩ phân tán sẽ lắng xuống. Khi 
Tig Le nhỏ giọt xuống Xa-luân Rốn... Cực Lạc Bấm 
Sinh sẽ phát sinh... 


Quá trình trên được gọi là quá trình Đi-xuống [hay 
hạ xuống], mà nó là sự đảo ngược của quá trình trước... 
Từ Rốn, Tig Le đi lên các Trung khu Tìm, Cổ họng, 
Đầu, và lúc ấy Đại Cực Lạc Bắm Sinh sẽ phát sinh... 


Vào lúc chấm dứt thời thiền định này, hành giả đừng 
nên quan tâm đến tất cả các kênh và Xa-luân, và thực 
hành kiểu Thở Cái Bình nhẹ nhàng một số lần, tập trung 
vào Đại Thủ Ấn và Nội Nhiệt Dumo. Trong các hoạt 
động hàng ngày, hành giả cũng nên cố găng duy trì một 
cảm thức nào đó về kinh nghiệm Cực Lạc-Không và nên 
lợi dụng tất cả những gì gặp phải để tiễn thêm đến mục 
đích này. 


Nếu tập trung vào một Xa luân, các khí sẽ tự động tụ 
hội ở đó. Nếu có thể tập trung các khí trong các Xa luân, 
Tig Le cũng sẽ trở nên ồn định, và Bốn Cực Lạc-Trí 
Tuệ” sẽ xuất hiện. 


Một điểm cực kỳ quan trọng cần nói rõ ràng ở đây. 
Những Cực Lạc này được sinh ra khi Tig Le tỏa lan bởi 


74 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Nội Nhiệt Dumo, đây chỉ là sự kích thích “Tương ứng,” 
không phải là Bốn Cực Lạc-Trí Tuệ “Đích thực.” Nhưng 
hành giả nào qua sự tu tập liên tục để duy trì và ôn định 
các kinh nghiệm Cực Lạc- Không này tất nhiên sẽ dẫn 
các khí vào Kênh Giữa... và rồi Bốn Cực Lạc-Trí Tuệ 
“Đích thực” sẽ xuất hiện. Nếu hành giả có thể nhận ra 
chúng, và đồng nhất chúng với Bản tánh của Tâm Tịch 
Chiếu, thì Bốn Cực Lạc-Trí Tuệ sẽ phát sinh. 


Trí Tuệ “Tương ứng,” vẫn còn nhiễm những ý niệm 
chủ-khách, hay nhị nguyên, là cái khai mở giai đoạn 
khởi đầu của quán Tánh Không. Trí Tuệ “Đích thực” là 
Trí Tuệ chân chính thoát khỏi mọi nhị nguyên... 


Bốn Cực Lạc do tu tập Yoga Nội Nhiệt Dumo sinh 
ra rất bao la, rộng lớn và mãnh liệt, không có lời nào có 
thể diễn tả được. Khi đạt đến cảnh giới này có thê nói là 
đã đạt được Định Cực Lạc-Không. Do đó, Nội Nhiệt 
Dumo là nền tảng của tất cả những pháp tu tập Mật giáo. 
Chữ “Dumo” (T.T.: gTum.Mo.) có nghĩa là "người đàn 
bà hung dữ hủy diệt tất cả dục vọng và phiền não”; cũng 
có thê hiểu nó theo nghĩa “cái có thể sản sinh Trí- Tuệ- 
Quang-Minh.” Do đó, Nội Nhiệt Dumo là Lửa Trí-Tuệ- 
Siêu-Việt thiêu hủy tất cả vô minh và cái xấu. 


Hành giả Yoga cũng nên biết bốn loại Dumo khác 
nhau: 
(a) Dumo Bên ngoài: Dumo của Yoga Phát Sinh, có 
thê hủy diệt tât cả những cái xâu ác và chướng 
ngại. 


75 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(b) Dưmo Bên trong: Dumo của Sinh-Khí, có thể 
chữa được bôn trăm lẻ bôn loại bệnh. 


(c) Dumo Bí mật: Dumo của tan ra và đi xuông, có 
thê tiêu diệt tât cả dục vọng-phiên não. 


(đ) Dumo Siêu việt: Dumo của Không-phân-biệt, có 
thê đem đên Trí Bản Nhiên. 


(5) Làm sao khắc phục các chướng ngại trong tu tập 
Dumo 


Những chướng ngại chính đối với sự tu tập Yoga 
Dumo là bốn chướng ngại mà tất cả các hành giả yoga 
và tín đồ sùng mộ chia xẻ — bệnh tật, sự gián đoạn, dục 
vọng-phiền não, và cái chết. Nhưng hành giả không nên 
hàng phục chúng, mà nên chiến đấu với chúng bằng sự 
can đảm và kiên trì to lớn. Những chướng ngại đặc biệt 
gặp phải trong tu tập Dumo như sau: 


Trong giai đoạn khởi đầu, khi các kênh trong thân 
chưa thuân thục, hành giả yoga sẽ có nhiều khó khăn về 
thân xác. Hành giả sẽ bị nhiều chứng bệnh và đau đớn 
khác nhau, mất sức hay cảm thấy yêu đuối, gây phiền 
phức. Nếu hành giả có chứng bệnh kinh niên hay 
“chứng bệnh cũ” nào đó, nó sẽ phát triển lúc này. Bởi vì 
các khí chưa được thuần thục ở giai đoạn đầu, người ta 
có thể gặp phải những “suy yếu” khác, và những khó 
khăn trong việc ngưng hơi thở. Bởi vì các Tig Le chưa 
tỏa khắp toàn thân, tâm không thể vận hành rõ ràng, và 


76 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


vì thế kinh nghiệm của hành giả sẽ nghẻo nàn. Bởi vì sự 
tập trung chưa ôn định, nhiều ý ý nghĩ phân tán sẽ dây lên, 
và kết quả, người ta trở nên bối rối về tu tập đúng và suy 
nghĩ đúng. Hơn nữa, nếu không biết cách tu tập đúng, 
thì các chướng ngại to lớn vê khí, kênh, và giọt tinh chất 
(bindu) sẽ xảy ra. Tất cả những phiền phức này sẽ cản 
trở sự tu tập Dumo của hành giả yoga. Phương thức 
chữa trị thì đơn giản: can đảm và kiên trì. Vào lúc ấy, 
hành giả nên thiền định về những đau khổ của sinh tử 
luân hồi, sự vô thường của cuộc đời, v.v..., để khơi dậy 
tinh thần khước từ sâu xa. Hành giả nên làm mới lại, 
tươi mát lại nguyện vọng thành đạt Thân Kim Cương 
Hai-trong-Một của Phật Quả, quyết tâm chịu đựng tất cả 
những đau đớn và thử thách mà không một ý nghĩ rút 
lui. Hành giả cũng nên đọc tiểu sử của các bậc Đạo sư 
và Hiền giả đã thành tựu để tăng cường can đảm và kiên 
trì của mình. Hành giả nên tin tưởng rằng can đảm và 
kiên trì có thể chinh phục được tất cả mọi khó khăn trên 
đường Đạo. 


Mặt khác, nếu hành giả sống quá khổ hạnh thì sẽ 
không có sức mạnh để duy trì tu tập Dumo. Kết quả, 
hành giả sẽ lưỡng lự tu tập xa hơn nữa, và sẽ ngừng giữa 
đường. Nếu đây là trường hợp như vậy, hành giả nên 
nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn thức ăn tốt và có chất dinh 
dưỡng để lấy lại sức mạnh và sức khỏe. 


Trong khi tu tập Dumo, nếu hành giả đã thuần hóa 
được các khí và kênh, hành giả sẽ cảm thấy toàn thân trở 
nên rất trơn tru và mềm mại; một sự ấm áp to lớn sẽ phát 
ra từ Trung khu Rốn, và Tig Le sẽ trở nên nhẹ nhàng 


?7 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


liên tục.. . Tất cả những điều này sẽ khiến hành g1ả cảm 
thấy rất hoạn hỉ, an lạc và mạnh mẽ. Nhưng kết quả là 
Tig Le sẽ gia tăng, và tham ái cũng phát triển tương 
xứng. Ở thời điểm quyết định này, nên cực kỳ thận trọng 
và chuyên cần trong việc bảo trì Tig Le của mình. Nếu 
chênh mảng hay buông lơi nỗ lực, hành giả sẽ đặt mình 
vào môi nguy hiểm mắt Tìg Le — điều này có thê xảy ra 
trong các giâc mộng, thiền định và ngay cả trong khi 
tỉnh thức. Mất Tig Le là một sự vô cùng nguy hiểm đối 
với Yoga Nội Nhiệt Dumo; do đó, nên cực kỳ cần mẫn, 
thận trọng trong việc bảo trì Tig Le. Hành giả cũng nên 
tuân giữ nghiêm túc các giới luật và thiền định về những 
cái bất tịnh của thân thể con TEƯỜI, Và V.V.. . để lắng địu 
tham dục. Quán sát thấu suốt bản tánh của ái dục cũng 
sẽ giúp hành giả chinh phục, chiến thắng nó. 


Nói chung, sự mất Tig Le sẽ làm hại tất cả những tu 
tập thiền định, nhưng Tig Le luôn luôn cần thiết, tối 
quan trọng đối với Yoga Nội Nhiệt Dumo. Nếu một 
người mắt Tig Le của mình thì không thể có được bất cứ 
lợi ích nào từ bất cứ hình thức thiền định nào. Do đó, 
nên tạo tất cả mọi nỗ lực để bảo trì sinh lực trọng yếu 
này, kế cả áp dụng những phương pháp luyện tập đặc 
biệt đã được thiết kế để duy trì và ôn định nó. 


Khi một hành giả yoga đã tạo được một tiễn bộ nào 
đó trong tu tập Dumo và có được một số kinh nghiệm tốt 
về Cực Lạc, Chiếu Sáng, và Không-Phân-Biệt, cũng như 
những công đức khác, [hành giả sẽ có sự thôi thúc mạnh 
mẽ] kế ra các kinh nghiệm của mình với những người 
khác; nhưng nếu làm thế, hành giả có thể mất tất cả các 


78 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


công đức và kinh nghiệm và sẽ khó khăn đạt trở lại. 
Hơn nữa, nếu một người vi phạm Giới luật Samaya, 
[Mật nguyện], họ cũng sẽ mất hết những kinh nghiệm và 
những gì họ có được trong sùng mộ. Nếu điều này xây 
ra, họ nên nghĩ rằng tất cả những kinh nghiệm, kế cả 
những kinh nghiệm công đức, đều là hư huyễn — không 

có tự tánh, giỗng như cầu vồng — và không nên bám lấy 
chúng, mà hãy chiêm nghiệm chân lý Tánh Không. 
Hành giả nên sám hối cái lỗi không giữ bí mật các kinh 
nghiệm bên trong của mình, và nên quyết tâm không nói 
cho bất cứ ai về chúng trừ vị Đạo sư của hành giả trong 
tương lai. Nếu hành giả phạm một vài giới luật trong các 
Giới luật Samaya, hành giả nên sắm hối và niệm Chú 
Vajrasattva [Kim Cương Tát-đỏa] để phục hồi, và cũng 
xin Đạo sư ban cho sự khai thị mới, hay khẩn nguyện vị 
Hộ Phật khai thị cho một lần nữa. Hành giả nên thực sự 
khước từ tất cả vinh quang thế gian, kiêu hãnh, chấp 
trước và quyết tâm phát triển thiền định của mình như 
một hành giả yoga thật sự chân chính. 


Nếu một người theo những lời dạy căn bản của 
Pháp, và tu tập phù hợp với những chỉ dẫn này, họ sẽ 
không gặp nhiều chướng ngại. Tuy nhiên, đối với những 
người có căn cơ thấp và những người tu tập quá kịch liệt 
thì nhiều chướng ngại về khí, kênh, và giọt tinh chất 
(bindu), sẽ phát sinh. Để vượt qua những chướng ngại 
đó, có thê tham khảo một tập sách khác của tôi, Sách Đỏ 
về Yoga Nội Nhiệt (The Red Book oƒ Heat Yoga.) [Xem 
Chú thích trg. 65]. 


79 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Những người lấy Yoga Nội Nhiệt Dumo làm pháp 
môn tu tập bình thường và liên tục nên giữ một vài qui 
luật đặc biệt. Đề bảo trì hơi ấm, hành giả yoga, trong bất 
cứ thời gian thiền định nào, nên thực hành những bài tập 
thở ít nhất một vài lần, và luôn luôn quán tưởng Lửa 
Dumo. Hành giả không nên sợ nóng hay lạnh; ngay cả 
trong thời tiết lạnh buốt, hành giả không bao giờ nên 
mặc quân áo lông hay rất dày, và không bao giờ nên đi 
trần truồng ngay cả trong thời tiết nóng. Hành giả không 
nên thôi tắt đèn cầy hay lửa, không uống rượu hay ăn đô 
ăn cực lạnh. 


Đề bảo trì sự an lạc, hành giả yoga nỗ lực duy trì Tig 
Le của mình; không bao giờ nên để mất nó trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Hành giả cũng không nên ăn gừng, ớt, 
tiêu, tỏi, cá hay thịt hư, hay bất cứ loại thức ăn nào cực 
kỳ chua, mặn, hay giàu sang. Hành giá không nên ở quá 
gân lửa hay phơi mình dưới mặt trời nóng; cũng không 
nên ngồi trên nền đất mà không có bồ đoàn lót ở dưới, đi 
chân trần, ngủ ngày, hay đắm mình trong bất cứ hoạt 
động nào khiến đồ nhiều mồ hôi. 

Đề duy trì chiêm nghiệm sâu xa, hành giả nên sống 


trong cô tịch và khước từ tất cả những hoạt động vô 
nghĩa. 


80 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Những Kinh Nghiệm và Công Đức 
của Tu Tập Yoga Nội Nhiệt Dumo 


Bởi vì căn cơ và Nghiệp khác nhau rất nhiều từ 
người này đến người khác, khó mà tổng quát hóa những 
kinh nghiệm và công đức do Yoga Nội Nhiệt Dumo tạo 
ra. Một cá nhân có thê đạt được rất nhiều “công đức,” 
nhưng vẫn không có nhiều kinh nghiệm; với một người 
khác điều này có thể ngược lại. Cũng khó tiên đoán trình 
tự nhất định của những kinh nghiệm khác nhau mà một 
hành giá yoga sẽ trải qua. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta 
sẽ thảo luận vắn tắt một vài kết quả quan trọng hơn của 
Yoga Nội Nhiệt Dumo. Trong những trang trước, chúng 
tôi đã thảo luận các dấu hiệu, hay kinh nghiệm về việc 
thuần hóa khí và sự cháy của Ngọn Lửa Dumo; bây giờ 
chúng tôi sẽ thảo luận một đề mục khác, là những kinh 
nghiệm mà một hành giả yoga sẽ trải qua khi Tâm-Khí 
tập trung ở các Xa luân khác nhau. 


[Theo Giáo pháp của Mật điển], những kênh của mỗi 
Xa luân trong Năm Xa luân mang những hình dáng khác 
nhau của các chủng tự [Bïja| chủ yếu đặc biệt của mỗi 
Xa luân. Năm chủng tự chủ yếu, hay chính xác hơn, năm 
hình dáng khác nhau mà các kênh mang chúng, là những 
biểu tượng hay “biêu hiện” của năm dục vọng-phiền não 
chính của con người, tức là /ham muốn, sân hận, vô 
mình, kiêu hãnh, và ganh ghét. Như vậy, trong tiễn trình 
tu tập Nội Nhiệt Dumo, khi hành giả tập trung vào các 


S31 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Xa luân này, Tâm-Khí của hành giả cũng tụ hội ở đó. Sự 
tập trung Tâm-Khí vào những chủng tự chủ yếu này sẽ 
tự nhiên khuấy động các dục vọng- -phiền não mà các 
chủng tự tiêu biểu. Kết quả, hành giả sẽ cảm thấy tất cả 
những phiền não lớn, như ham muốn, sân hận, nghỉ 
ngờ, kiêu hãnh, v.v.... phát sinh tự do mà không phải 
hành giả tự ý muốn như vậy. Tất cả các loại ý nghĩ phân 
tán, phiền não và những bệnh tật sẽ phát sinh, như vậy 
sẽ cản trở sự sùng mộ của hành giả. Bởi vì Tâm-Khí tập 
trung ở các Xa luân, hành giả cũng sẽ có nhiều loại thị 
kiến hư huyễn khác nhau trong giấc mộng, trong thiền 
định, hay trong trạng thái thức. Đây là lúc hành giả nên 
khấn nguyện, sám hối, tu dưỡng Tâm Bồ-đẻ, tăng Cường 
tinh thần từ bỏ của mình và quán Tánh Không để khắc 
phục những chướng ngại này. Hành giả cũng nên tập 
những bài thể dục để mở những nút thắt kênh mạch 
trong các Xa-luân khác nhau. Hành giả cũng nên biết 
rằng tất cả những chướng ngại này thực sự là những trợ 
lực, những dấu hiệu tốt trong sự sùng mộ của mình, cho 
thấy mình đang tạo được những tiến bộ trên đường Đạo. 
Như vậy, hành giả nên tự chúc mừng mình và vui vẻ 
chấp nhận thách thức. 


Khi đã thuần hóa được các khí và kênh, nếu hành giả 
yoga có thể giữ và tập hợp được các khí của Năm Đại 
(nguyên tố) từ các địa bàn thông thường của chúng và 
dẫn vào Kênh Giữa, Năm Dấu Hiệu của Đêm Tối - 
khói, bóng nước, ánh đom đóm, ánh đèn, và ánh sáng 
của Tánh Không Bất Sinh — sẽ xuất hiện; rồi, khi hành 
giả tiếp tục giữ Năm Khí, những Dấu Hiệu của Ban 
Ngày — ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, “ánh sáng 


32 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


của sắm chớp,” ánh sáng cầu vồng, và ánh sáng của mặt 
trăng và mặt trời hợp nhau — sẽ lần lượt xuất hiện. Trong 
một vài trường hợp, nhiều đốm nhỏ hay vi trần ánh sáng 
sẽ xuất hiện. Tất cả những cái này cùng nhau tạo thành 
cái gọi là “Mười Dấu Hiệu.” 


Nếu yếu tánh thuần tịnh của các khí, kênh [?], và 
giọt tỉnh chất (bindu) có thể tụ hội trong Năm Xa luân 
thì các Phật Quốc (Buddha Lands) trắng, đỏ, xanh 
dương, vàng, và xanh lá cây sẽ xuất hiện. Cũng vậy, nếu 
Tâm-Khí có thê tụ hội được trong các kênh huyền bí [?]. 
hai mươi bốn thánh địa bí mật,” và các Yi-đam (Bốn 
tôn), Đa-ki-ni (Không Hành nữ), và Thần Hộ Trì” cũng 
sẽ xuất hiện... 


Người nào có thể làm chủ trọn vẹn Năm Khi, hay 
giữ chúng trong các Xa luân tương ứng, sẽ được những 
công đức sau: 


Thân thẻ sẽ trở nên cường tráng, da mịn màng, mặt 
sáng ngời và tráng kiện, và người lúc nào cũng đầy năng 
lực; ngay cả bức tường cao, dày cũng không cản trở 
được họ. 


Người nào có thê kết hợp lại và giữ được các Tig Le 
đỏ và trắng trong Kênh GIữa, sẽ được các lợi ích sau: 

(1) Có thê phát hào quang từ thân, và cũng có thê 
đứng dưới ánh sáng [mặt trời] mà không có bóng; 

(2) Làm thân biến mất [tàng hình]; 

(3) Làm nhiều loại phép lạ khác nhau. 


33 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Người nào có thê đưa Tâm-Khí và Yếu Tánh thuần 
tịnh của Năm Đại (nguyên tô) vào trong Kênh Giữa, có 
thê: 


(1) Biến đá thành vàng: 

(2) Bước đi trên nước mà không chìm; 

(3) Vào trong lửa mà không bị cháy; 

(4) Làm tan núi tuyết bằng Nhiệt Dumo; 

(5) Du hành đến vũ trụ xa xôi trong vài giây; 

(6) Bay trên bầu trời và đi xuyên qua đá và núi... 


Phạm vi và độ sâu của các công đức khác nhau rất 
nhiều tùy theo mức thông thạo trong sự làm chủ Tâm- 
Khí. Mức độ kéo dài của các năng lực thần thông [?] 
cũng khác nhau rất lớn; nếu hành giả yoga không thể giữ 
được Tâm-Khí, những công đức này cũng sẽ biến mắt. 


Bởi vì các kênh và Tig Le đã thanh tịnh, hành giả có 
thể thi triển tất cả các loại phép lạ; bởi vì Tig Le đã được 
ồn định và đưa lên [đến các Xa luân trên], hành giả yoga 
có thể làm ngừng được con sông đang chảy; bởi vì Tâm- 
Khí được tập trung, hành giả có thê thôi miên người ta 
bằng cách nhìn chăm chú vào họ; bởi vì nguyên tố Lửa 
được kiêm soát, hành giả có thể làm mặt trời ngừng lại 
trên hướng đi của nó...; với năng lực của các kênh, hành 
giả có thê tạo ra sự giàu sang và vô số châu báu; với 
năng lực của khí, hành giả có thể hấp dẫn người; với 
năng lực của Tig Le, hành giả có thể hấp dẫn Phi-nhân 
[Thiên, ma, và qui]... 


34 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Mặc dù một người có thể có được tất cả những lợi 
ích và công đức này, họ nên biết rằng tất cả những cái 
đó đều là hư huyễn như cầu vồng, không có tự tánh. Họ 
không bao giờ nên để bị lừa gạt vì những năng lực HN 
mà hãy cố gắng vượt qua Tám Cái Được Ở Thế Gian? 
và tập trung vào Đại Thủ Ấn tự chiếu sáng mà không bị 
phân tán, vì đây là cách duy nhất để tăng thêm Chứng 
ngộ... 


Một cách văn tắt, tu tập Yoga Nội Nhiệt Dumo làm 
cho một người có thể chứng ngộ Trí Tuệ Đại Thủ Ấn bất 
sinh, đạt được tự do không có tất cả những chấp trước 
và vô minh, mở tất cả các nút kênh của Sinh tử, chuyên 
hóa tất cả các kênh Sinh tử thành Kênh Trí Tuệ, làm 
thanh tịnh tất cả các khí nghiệp và chuyển hóa chúng 
thành những Khí-Trí Tuệ không chướng ngại, thanh tịnh 
tất cả các Tig Le ô nhiễm và chuyên hóa chúng thành 
Tig Le Cực Lạc, và đạt được Thân Cầu Vòng Hai- 
trong-Một của Phật Quả Viên Mãn 


2. NHỮNG CHÍ DÂN VẺ YOGA THÂN 
HUYỄN 


Trước tiên, hành giả yoga nên hoàn thành đây đủ tất 
cả những tu tập sơ bộ, như là thiền định về sự vô thường 
của cuộc đời, về những đau khổ của Sinh tử, về khước 
từ, về tâm Từ Bi, về Tâm Bồ-đề, và v.v...; rồi trong mỗi 
thời thiền định, hành giả nên dành một phần ba thời gian 
cho tu tập Nội Nhiệt Dumo. Hành giả nên tự nhắc nhở 
mình rằng tìm Báo Thân (Sambhogakäya) [Thân Phật 


S5 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


vinh quang và thần diệu] là làm lợi ích tất cả chúng sinh 
và bây giờ tu tập Yoga Thân Huyễn. Rồi hành giả nên 
khấn nguyện với Đạo sư Báo Thân màu đỏ cùng vị phối 
ngẫu [Yum]”' của Ngài ngồi ở Trung khu Cô họng... để 
được gia trì và trợ giúp; hành giả nên nghĩ rằng tất cả sự 
vật ở thế giới bên ngoài — nhà cửa, phố xá, núi sông, 
người, vật, tất cả những cơ quan và giác thức của thân 
người — chỉ là những hiện tướng của tâm lầm lạc và 
không có sự hiện hữu thực sự hay tự tánh; chúng giống 
như bóng nước, hư ảo, giác mộng, bọt nước, hình bóng 
và hơi sương,... vì trong thực tại chúng không thực sự 
hiện hữu. Hành giả nên nghĩ rằng tất cả sự vật đều do 
duyên sinh, tùy thuộc lẫn nhau [prafya-samuipadal] 
giống như tiếng vang, ảnh phản chiếu, không có chút tự 
thể nào và rồi nên tiếp tục suy tư về tiếng vang và ảnh 
phản chiếu; nghĩ rằng tất cả các pháp (dharmas) là nhất 
thời, chóng vánh như sương, như bọt nước; quán tưởng 
Sương biến mắt như thế nào khi mặt trời lên và bọt nước 
biến mất như thế nào khi dòng nước chảy qua.... Hành 
giả nên nghĩ rằng không một sát-na nào sự vật có thể ở 
yên không thay đổi — rằng tất cả các pháp giống như cầu 
vòng, đẹp nhưng không thực và sẽ sớm biến thành 
không... Theo cách này, hành giả nên thiền định về 
Maya (Huyễn hóa) và Tánh Không. Ngay cả sau khi 
thiền định như vậy, hành giả nên tiếp tục quán sát sự 
thật và trò chơi của Maya cho đến khi có thê nhỗ được 
tất cả những chấp trước có rễ bám sâu. 


[Phương pháp tu tập nói trên là nền móng hay sự 
chuẩn bị của Yoga Thân Huyễn.] Bây giờ chúng ta sẽ 
thảo luận về chính sự tu tập. trong hai phân đoạn: 


$6 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


(1) Tu Tập Thân Huyễn Bắt Tịnh 


(2) Tu Tập Thân Huyễn Thanh Tịnh 


(1) CHỈ DẪN TU TẬP THÂN HUYỄN BÁT 
TỊNH 


Đứng trước một tắm gương, quan sát ảnh phản chiếu 
của thân mình trong gương — nhìn hình ảnh ấy một lúc — 
và xem hình ảnh này được tạo ra như thế nào, bằng cách 
phối hợp những thành tô khác nhau — tắm gương, thân, 
ánh sáng, không gian, v.v... — trong những điều kiện đó. 
Nó là một vật do (tùy thuộc phát sinh) duyên sinh 
[praffya-samufpada] không có bất cứ tự thể nào — hiện 
tướng nhưng là không. Rồi hãy quan sát ngoại diện của 
hình ảnh đó, cùng với quần áo và đồ trang sức, hãy xem 
bạn có hài lòng với nó hay không; lại giả vờ nỗi giận, 
đánh lại chính bạn, và quan sát xem bạn có bị ảnh hưởng 
gì hay không. Làm như thế bạn sẽ khám phá ra rằng tất 
cả khoái lạc và không khoái lạc chỉ là huyễn hoặc và chủ 
quan, do chính tâm mình tạo ra, và như vậy những bám 
víu của bạn sẽ được giảm đi rất nhiều. 


Thực hành thiền định về tiếng vang, bạn nên đến 
một chỗ có thể tạo ra tiếng vang. Rồi hét lớn nhiều tiếng 
thích thú và không thích thú để ca tụng hay mạ lị chính 
mình, và quan sát những phản ứng thích thú hay không 
thích thú. Làm như thế, bạn sẽ sớm nhận ra rằng tất cả 
những lời nói, thích thú hay không thích thú, đều huyễn 
hoặc như tiếng vang. Nếu thực hành thiền định này 


87 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


thành công, bạn sẽ sớm trở thành dửng dưng với sự ca 
ngợi hay trách măng, và bạn sẽ đạt Giải thoát... 


Cho đến khi có thể cân bằng thích thú và không 
thích thú, vui vẻ và đau đớn, được và mắt... bạn nên tiếp 
tục thiền định về sự hư huyễn ở một nơi yên tĩnh hay cô 
tịch. Sau khi thiền định như vậy, bạn có thê đi đến một 
ngôi làng hay thị trấn để thực hành giữa mọi người và 
những sinh hoạt. Nếu thấy rằng mình vẫn còn phản ứng 
thích thú hay không thích thú với những cái dễ chịu hay 
không dễ chịu, bạn nên trở lại nơi cô tịch và thực tập 
một lần nữa... 


(2) CHỈ DẪN TU TẬP THÂN HUYỄN THANH 
TỊNH 


Trong nhiều sách chỉ dạy về Sáu Yoga, sự thiền định 
về Phật Hộ trì [Yidam] giải thích không được rõ ràng. 
Mặc dù người ta hiểu rằng một người trước tiên phải tu 
tập và thành tựu Yoga Phát Sinh trước khi có thể tập 
Yoga Hoàn Thiện, ngày nay người Tây Tạng hiếm khi 
nỗ lực. [Điều này quả thực đáng tiếc „| bởi vì quán tưởng 
vị Phật Hộ trì Hư Huyễn vừa là nền tảng cho Yoga Hoàn 
Thiện vừa là phương tiện để đạt Báo Thân hoàn hảo ở 
Trung Âm (Bardo). Do đó, dưới đây sẽ chỉ cho cách làm 
sao quán tưởng hình tượng vị Phật Bốn Tôn của pháp tu 
Yoga Phát Sinh: 


Hãy tìm một bức tranh vị Phật Bồn Tôn, đặt Ngài ở 
một góc giữa hai tâm gương, và quan sát tính hư huyện 


38 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


của ba hình ảnh. Hãy dùng bức tranh làm biểu tượng trợ 
giúp quán tưởng Phật Bổn Tôn, cho đến khi Ngài xuất 
hiện rõ ràng trong con mắt tâm của mình như người tình 
của một người yêu. Hành giả được khuyên quán tưởng 
hình tượng đầy đủ toàn thân cùng một lúc, và giữ y 
nguyên như vậy thật rõ ràng càng lâu càng tốt. Sau một 
lúc thị kiến sẽ phai mờ đi, và lúc ấy hành giả nên quán 
tưởng một phần của thân cho đến khi nó trở nên cực kỳ 
rõ ràng. Hành giả nên bắt đầu với đầu và mặt; rồi cô, 
thân mình, tay chân, và v.v..., cho đến khi toàn thân trở 
nên rất sinh động và rõ ràng. 


Như một người đã xem khiêu vũ một thời gian lâu 
có thể hình dung chính mình là người khiêu vũ một cách 
dễ dàng, người nhìn bức tranh cũng có thể quán tưởng 
nó một cách rõ ràng và đễ như vậy. Một thị kiến rõ ràng 
và ồn định chỉ có thể thành hình được qua tập luyện liên 
tục, đều đặn. Gián đoạn, ngắt quãng sẽ không mang lại 
thành tựu nào cho sự quán tưởng. 


Những ai thực hành bài luyện tập này cực kỳ tốt có 
thể thấy ảnh tượng còn rõ hơn chính bức tranh. Những ai 
thực tập tốt trung bình có thê thấy nó rõ như bức tranh; 
những ai làm không được tốt như thế, thì sẽ thấy mờ hơn 
bức tranh.... 


Những ai thực hành quá khó nhọc sẽ kích thích rất 
nhiều những ý nghĩ phân tán; nếu quá lơ là, sẽ trở nên 
hôn trầm. Do đó, nên tự điều chỉnh mình với những tình 
trạng khác nhau và theo con đường trung đạo. 


39 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Khi thị kiến Phật Hộ trì trở nên rất ôn định và rõ 
ràng, hành giả nên đi thêm một bước nữa, hãy đồng nhất 
thị kiến ấy với Tánh Không. Quán tưởng mà không thấy 
Tánh Không (Sunyata), tốt nhất, cũng chỉ là sự tưởng 
tượng tốt. Ngay cả thiền định về tính hư huyễn của Thân 
Phật Hộ trì - mà không chứng ngộ Tánh Không - tốt 
nhất, cũng chỉ có thê tạo được một Thành tựu tương đối, 
nhưng không phải tối hậu. Mặt khác, ai biết Tánh Không 
liền có thể nhận ra thị kiến về Phật Hộ trì là một ảo ảnh 
của tâm phóng tưởng mà không có chút tự thể nào cả. 
Hành giả thấy rằng hiện tướng chính là Không, và 
không cân đồng hóa nó với Không... 


Trong khi thiền định, hành giả nên thấm nhập thị 
kiến Phật Hộ trì vào cái Không tự- chiếu- sáng mà không 
có sự phân tán. Sau khi thiền định, hành giả nên cố găng 
giữ Trực thức, và đồng nhất nó với mọi sự vật mà hành 


g1ả gặp... 


Một cách vắn tắt, thị kiến Phật Hộ trì như đã được 
phóng tưởng trong phép tu Yoga Phát Sinh là một biểu 
hiện của Chân- lý-Không-hiển-lộ, và là một biểu tượng 
của hư huyễn không có bản thể hay tự tánh. Nếu dùng 
thí dụ chúng ta có thể ví nó như ảo ảnh huyễn thuật; như 
ánh trăng phản chiếu trong nước; như cái bóng không có 
thịt và xương; như bóng nước biến đổi nhất thời; như 
giác mộng phóng tưởng của tâm; như âm vang tùy thuộc 
phát sinh; như bóng ma không thực thể; như đám mây 
thay đổi hình dáng liên tục; như cầu vồng, đẹp và sinh 
động nhưng không có thực chất; như ánh chớp xuất hiện 
và nhanh chóng biến mắt; như bọt bóng, bỗng xuất hiện 


90 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


và tan vỡ; như ảnh phản chiếu trong gương, hiện ra sống 
động nhưng không bản thê. 


Khi hành giả yoga có thê ôn định thị kiến Phật Bốn 
Tôn dễ dàng và thích nghi, lúc ấy hành giả nên khuếch 
trương Thân Bồn Tôn [Yidam] to bằng cỡ vũ trụ; hãy 
thu nhỏ lại bằng cỡ hạt cải nhỏ xíu; và nhân nó lên từ 
một đến hằng triệu triệu. Rồi hành giả nên thu lại tất cả 
những hóa hiện này thành Thân nguyên khởi và thiền 
định về nó một thời gian. Trong các sinh hoạt hàng 
ngày, hành giả nên đồng nhất tất cả những kinh nghiệm 
của mình với Cõi Phật; nhà cửa và phố thị với Man-đa- 
la; thế gian với Tịnh địa của Phật; tất cả loài người với 
chư Phật và Bồ-tát. Hành giả nên nghĩ rằng tất cả âm 
thanh là tiếng niệm Thần chú (Mantras); tất cả ý nghĩ là 
trò chơi của Pháp Thân; tất cả mọi vật và những sự 
hưởng thụ đáng mong muốn là những vật cúng đường 
chư Phật. Bằng cách này, hành giả nên thanh tịnh tất cả 
những hóa hiện của Sinh tử và hòa hợp chúng với Tánh 
Không Tự Chiếu Sáng. 


Đề khai mở Bốn Không hay Bồn Cực Lạc, hành giả 
yoga trước tiên nên dẫn khí vào Kênh Giữa, và rồi từ cái 
Không thứ Tư, hay cái Không Bấm Sinh, Thân Huyễn 
do Tâm-Khí tạo ra sẽ phát sinh. Đề được như vậy, nên 


quán tưởng một chủng tự Hưn I“3 ] màu xanh dương — 


91 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


biểu tượng của Tâm-Khí — phát ra hào quang năm màu ở 
Trung khu Tìm trong khi giữ phép Thở Cái Bình. Đây là 
cách đưa các khí vào Kênh Giữa và các dấu hiệu khói, 
ảo ảnh, v.v...và các Ánh Sáng Khải Thị, Gia Tăng, và 
Thành Tựu lần lượt sẽ xuất hiện. Khi đó /m cũng hòa 
tan vào Đại Quang. Rồi hành giả nên tự thấm nhập mình 
trong Định Ánh Sáng càng lâu càng tốt. Cuối cùng khi 
ra khỏi Định này, hành giả nên phóng tưởng Thân Phật 
Hộ trì Hư Huyễn bằng Tâm-Khí. 


Ai thấy khó làm đúng được tất cả những điều này, 
trước hết nên tập trung vào chủng tự #ưz màu xanh 
dương trong khi giữ phép Thở Cái Bình, và thực hành 
Tiến trình Hòa tan hơi thở đó. 


NHẬẠN XÉT TỎNG QUÁT PHÁP TU 
THÂN HUYỄN 


Tất cả các pháp [đharmas] trong Luân hồi và Niết- 
bàn đều không có tự tánh và như thế là hư huyễn. 
Nhưng sự chấp trước, những lầm lẫn, và những ý nghĩ 
phân biệt của chúng sinh có vẻ là thật. Đề tây sạch chấp 
trước, lầm lẫn, nên quán tánh không của tất cả các pháp 
và học chân lý maya (huyễn hóa).” Đây là nguyên lý 
tổng quát của tính hư huyễn. 


Nguyên lý nền tảng (nằm bên dưới) của pháp tu 
Yoga Thân Huyễn trong các Mật điên (Tantra) có thê 


92 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


tóm tắt bằng những lời này: “Nằm trong thân người thô 
thiển do nghiệp vẫn là bản tánh thanh tịnh của Thân 
Phật, nhưng bị những chấp trước và lầm lẫn của con 
người che dấu. Qua tu tập Định Yoga Thân Huyễn, 
những chấp trước và lầm lẫn này sẽ dần dần được tây 
sạch, khi đó Trí Tuệ Rỗng Lặng Tịch Chiếu sẽ được 
nhận ra. Kết quả, các khí, kênh, và giọt tình chất 
(bindus) của Sinh tử sẽ được thanh tịnh và thân người 
được chuyên hóa thành Thân Hư Huyễn như cầu vồng 
của Phật Quả. 


Cốt lõi của pháp tu Yoga Thân Huyễn là đề hiển 
lộ Anh Sáng Bâm S¡nh và sự phóng chiêu liên tục của 
Thân Huyễn qua Tâm-Khi... 


Trong khi tu tập pháp này, hành giả yoga sẽ cảm 
thấy một cách mạnh mẽ rằng không có gì thực sự hiện 
hữu. Kinh nghiệm này sẽ liên tục phát triển sâu hơn cho 
đến khi hành giả đạt Giác ngộ viên mãn. 


3. NHỮNG CHỈ DẪN VÉ YOGA GIÁC 
MỘNG 


Nhận ra giác mộng là cốt lõi của pháp tu Yoga Giấc 
Mộng; để được như vậy hành giả trước tiên phải gỡ bỏ 
tất cả những nguyên nhân che mờ sự Tỉnh thức trong 
sáng của mình. Dưới đây là những nguyên nhân nỗi trội 


93 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


làm ngăn ngừa sự Tỉnh thức, và những phương thức giải 
trừ các nguyên nhân đó: 


94 


(1) Ai vi phạm Giới luật Mật giáo sẽ không thê nhận 


ra những giâc mộng. Trong trường hợp này, 
hành giả nên sám hồi những vi phạm của mình 
và hành trì Mật chú Vajrasattva*° để tây sạch tội 
lỗi và phục hồi Giới luật Samaya (Mật nguyện). 
Hành giả cũng nên cố gắng có được một sự khai 
thị mới từ Đạo sư của mình hay qua khấn 
nguyện. ”” 


(2) Ai có ít niêm tin nơi Đạo sư của mình và các 


Giáo lý Mật điển sẽ khó nhận biết những giấc 
mộng; trong trường hợp này, hành giả nên cô 
găng tăng cường niêm tin. 


(3) AI tham lam muôn được của cải vật chât sẽ 


không thê nhận ra giâc mộng; trong trường hợp 
này, hành giả nên đem cho những vật tùy thuộc 
và ngừng bám víu vào đời này. 


(4) Ai mất Tig Le, hay làm ô uế thân,** không thê 
8 y 8 


nhận ra giâc mộng của mình; như vậy hành giả 
nên cô găng nhiều đề bảo trì Tig Le và tránh kết 
giao với những người, thức ăn, và những chỗ bất 
tịnh. Nếu hành giả phải kết giao với họ, hành giả 
nên thực hiện các nghỉ thức thanh tây đề chữa trị. 


(5) Một người không thê nhận ra giấc mộng nếu tâm 


họ đầy những suy nghĩ tán loạn, hay mong muốn 
nhận biêt mộng của họ yêu. Trong trường hợp 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


này, họ nên sông một mình và cô găng tăng 
cường tin tưởng và nguyện vọng hướng về sự 
Thành Tựu. 


(6) Ban ngày liên tục suy nghĩ rằng tất cả nhừng gì 
mình thấy, nghe, sờ mó. ..đều là trong mộng, sẽ 
làm tăng thêm rất nhiều cơ hội nhận biết mộng 
ban đêm. 


Trước khi bắt đầu thực hành Yoga, Giác Mộng, trước 
hết nên hoàn tất những tu tập sơ bộ tổng quát, rôi dùng 
một phần ba của mỗi thời gian đề tập Dumo, và hai phần 
ba để quán tưởng các chúng tự (Bija) ở Trung khu Cô 
họng — một phương pháp tốt để mộng phát sinh. Trước 
hết hãy khấn nguyện với Đạo sư ngự ở Xa- luân Cổ họng 
để gia trì sự nhận biết mộng ban đêm; rồi hãy quán 
tưởng một hoa sen bốn cánh ở Xa-luân Cổ họng, ở giữa 
là một mẫu tự Ớzn [ ~Š ] màu trắng, trên cánh hoa phía 
trước một mẫu tự A[x4Ÿ màu xanh dương, trên cánh 
hoa bên phải một mẫu tự Wu [ # ] màu vàng, trên cánh 
hoa phía sau một mẫu tự Ta [ ] màu đỏ, và trên cánh 
hoa bên trải một mẫu tự Ra [ ] màu xanh lá cây, — tất 
cả rất rõ ràng và sóng động. 


Có thê đơn giản hóa phương pháp trên bằng cách 
quán tưởng mẫu tự Om màu trắng ở Trung khu Xa luân 
Cổ họng và giữ phép Thở Cái Bình càng lâu càng tốt; 
hay có thê tụng âm Ớzn dài (trong tâm) với mỗi hơi thở. 


Một vài người nói chỉ nên làm điều đó trong giấc 
ngủ. Nói như vậy không đúng, bởi vì nêu ban ngày dùng 
nó làm thiên định chính, Tâm-Khí sẽ dê dàng và nhanh 


95 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


chóng tập trung trong Xa-luân Cổ họng, như vậy sẽ có 
nhiều giấc mộng hơn và rõ hơn xuất hiện. Hơn nữa, 
phương pháp thực hành này cũng sẽ giúp khí đi vào 
Kênh Giữa, và khai mở Bốn Không. 


Hành giả yoga trong trạng thái thức nên suy nghĩ 
liên tục rằng tất cả những gì mình thấy, nghe, sờ, nghĩ, 
và hành động, đều là mộng. Hành giả cũng nên tránh 
thức ăn nhiều bổ dưỡng hay ăn quá nhiều, và không nên 
tự làm mình kiệt sức băng những hoạt động căng thẳng. 
Tóm lại, hành giả nên cố gắng kết hợp năng lực của khí, 
của ý chí mạnh, và của các phương pháp đề nhận biết 
mộng. 


Cách chính yếu để nhận biết mộng là đưa khí vào 
Kênh Giữa để khai mở Bốn Không. Khi điều này xảy ra, 
hành giả nên đồng nhất từng cái một, và rồi chờ mộng 
xuất hiện và cố găng nhận biết chúng. Phương pháp tu 
tập này sẽ được giải thích chỉ tiết sau. 


Thời gian tốt nhất để quan sát mộng là giữa rạng 
đông và lúc mặt trời mọc, bởi vì lúc này là lúc thức ăn 
đã tiêu hóa và đã được nghỉ ngơi đầy đủ, không uê oải, 
buồn ngủ nặng, tâm tương đối trong sáng. Nhưng những 
người có giấc ngủ nhẹ nhàng cũng có thể làm điều này 
ban đêm. 


Hành giả yoga nên dùng một cái mền mỏng, một cái 
gối, và năm nghiêng một bên. Trước khi rơi vào giấc 
ngủ, hành giả nên tăng cường tin tưởng và quyết tâm 
nhận biết các giấc mộng, ít nhất bảy lần và nhiều đến hai 
mươi mốt lần. Hành giả có thể quán tưởng bốn Chủng tự 


96 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


chính ở Trung khu Cổ họng một lúc, và rồi chỉ tập trung 
vào mẫu tự Ớm màu trăng trong khi giữ phép Thở Cái 
Bình một cách nhẹ nhàng. 


Nên tránh ngủ một giác lâu và liên tục; thay vì vậy, 
nên cô gắng ngủ nhiều giấc ngắn. Mỗi lần thức giác, nên 
xem lại mình có thành công nhận biết các giấc mộng của 
mình trong giấc ngủ trước hay không. Nêu không, nên 
thành thật khấn nguyện trước khi ngủ trở lại. 


Nếu sau cùng vẫn không thể nhận biết các giấc 
mộng, nên ngôi dậy quan sát những đồ vật trong phòng 
— ghế, bàn, giường, quần áo, tranh ảnh..., và nghĩ rằng 
chúng toàn là những thị kiến trong thông: Với cảm giác 
này, lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa. 


Ai không thê nhận biết mộng bởi vì bị hôn trầm quá, 
nên quán tưởng mẫu tự Øm màu đỏ lấp lánh ở Trung 
khu Cổ họng, phát ra hào quang đầy cả thân và căn 
phòng, hay một Tig Le màu trắng ở điểm giữa hai lông 
mày. AI có khuynh hướng ngủ nhẹ nhàng nên quán 
tưởng mẫu tự #: màu xanh dương hay một Tig Le 
màu xanh dương ở Trung khu Bí mật... 


Người nào đã cần mẫn thực hành tất cả những chỉ 
dẫn trên, nhưng vẫn không thể nhận biết được các giấc 
mộng, nên ân cư nơi cô tịch, cởi bỏ tất cả quần áo, nhảy, 
múa, chạy trần truông và la lớn, “Đây là mộng! Một giâc 
mộng!” Hành giả cũng nên đến bờ mép của một dốc 
đứng nguy hiểm, nhìn xuống vực thăm, và cũng la lên 
như vậy. Nếu hành giả vân không thể nhận biết được 
mộng, hành giả nên tự xấu hồ và hết sức khẩn nguyện 


97 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Đạo sư và Phật Hộ Trì của mình. Rồi hành giả nên quán 

tưởng ở Trung khu Cổ họng có một xâu những lưỡi dao 

bén quay tròn càng lúc càng nhanh, đi lên đi xuống toàn 

thân giống như một cái cưa máy tròn - cắt nó thành 

những miêng vụn như tro — và cúng dường chư Phật và 

những chúng sinh đang đói. Rồi hành giả nên thiền định 
về Đại Thủ Ấn không có ý nghĩ phân biệt... 


Ai chỉ có thể thỉnh thoảng hay chốc lát nhận ra được 
mộng, nhưng không thường xuyên, sẽ nhận thấy sự tu 
tập của mình không mấy hiệu quả. Điều này đặc biệt 
đúng trong trường hợp bỗng nhiên tỉnh thức ngay sau 
khi nhận ra mộng. Nếu như vậy, hành giả yoga nên 
thường xuyên tự cảnh cáo mình chống lại khuynh hướng 
này và tăng cường mong muốn ở lại trong trạng thái 
mộng. Ngay cả khi thức, hành giá cũng không nên mở 
mắt, mà cô gắng tiếp tục mộng, hay tập trung vào Trung 
khu Tìm hay Trung khu Bí mật. 


Hành giả yoga nên tìm hiểu cần thận nguyên nhân gì 
làm tỉnh mộng nhanh — nếu quá nhiều căng thắng, hành 
giả nên thư giãn thêm; nếu ôn ào, hành giả nên ngủ ở 
chỗ yên tĩnh; nếu lạnh hay nóng, hành giả nên mặc thêm 
hay bớt quần áo và v.v... Một vài chỉ dẫn nói rằng quán 
tưởng mình ngồi giữa Tig Le đỏ và trắng — các lực 
dương và âm — sẽ giúp ích. Người ta cũng nói rằng quán 
tưởng một mẫu tự Hư màu xanh dương ở Trung khu 
Cổ họng, trong khi giữ phép Thở Cái Bình, cũng sẽ giúp 
ích... Một cách vẫn tắt, hành giả yoga nên luôn luôn cô 
gắng tìm hiểu xem tại sao mình không thể nhận ra 
mộng, và rồi dùng những phương thức chữa trị thích 


98 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


hợp. Ví dụ, nếu quá, trầm trệ, hãy quán tưởng một Tig Le 
màu đỏ hay màu trắng ở Cổ họng, hay ở điểm giữa hai 
lông mày, phóng ra ánh sáng rạng ngời; nếu quá cảnh 
giác, hay quá dễ thức giấc, hãy quán tưởng một Tig Le 
màu xanh dương hay màu đen ở Cổ họng hay ở Trung 
khu Kín; nếu các giấc mộng không rõ ràng, hãy quán 
tưởng một Tig Le màu đỏ ở Trung khu Cổ họng, phóng 
ra ánh sáng rạng ngời bao phủ tất cả các kênh trong toàn 
thân... 


Khi hành giả yoga có những giấc mộng đáng sợ, 
HIẾP giả nên bảo vệ chống lại sự sợ hãi vô cớ bằng cách 
ói, “Đây chỉ là mộng. Làm sao lửa có thể đốt cháy ta 
nh nước có thể làm ta chết đuối trong mộng? Làm sao 
con vật hay con qui này...v.v..., có thể làm hại ta 
được?” Giữ sự tỉnh táo này, hành giả nên giẫm lên trên 
lửa, bước đi trong nước, hay biến mình thành một ngọn 
lửa to lớn và bay vào trái tim của con qui hay con dã thú 
đang đe dọa và thiêu hủy nó... 


Hành giả yoga nào có thể nhận ra mộng khá tốt và 
vững vàng, nên tiễn hành tu tập Chuyển hóa Giác Mộng. 
Đây là nói rằng trong cảnh giới mộng, hành giả nên cố 
gắng biến thân mình thành con chim, con cọp, ngôi nhà, 
hòn đá, khu rừng... hay bất cứ thứ gì hành giả thích. Khi 
sự tu tập này đã ôn định, lúc ấy hành giả nên biến mình 
thành Thân Phật Hộ Trì trong nhiều hình thức khác 
nhau, ngồi hay đứng, lớn hay nhỏ... v.v... Hành giả 
cũng nên biến các vật mà hành giả thấy tong mộng 
thành những vật khác — chăng hạn, con vật thành con 
người, nước thành lửa, đất thành hư không, một thành 


99 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


nhiều, hay nhiều thành một... Hành giả nên thi triển 
những năng lực thần thông, như từ thân trên bắn ra lửa, 
hay từ thân dưới bắn ra nước, đạp chân lên mặt trời và 
mặt trăng, hay nhân thân mình thành triệu và tỉ làm đầy 
cả vũ trụ... 


Một trong những mục đích chính của tu luyện Yoga 
Giác Mộng là trợ giúp chứng ngộ Thân Huyễn trong 
Trung Âm (Bardo), và trong đời này. Đề đạt được mục 
đích này, trước tiên phải nhận ra Bốn Không của Lúc 
Ngủ”; từ cái Không Bắm Sinh Thứ Tư, hành giả tức thời 
phóng tưởng Thân Huyễn do Tâm-Khí tạo ra của Phật 
Hộ Trì trong Man-đa-la, và rồi hòa tan Man-đa-la và 
Phật Hộ Trì thành cái Không vĩ đại một lần nữa. Một 
cách văn tắt, đây là quá trình Phát Sinh và Hòa Tan thực 
hành trong Yoga Giấc Mộng. 


Sau đó hành giả nên thực tập Du Hành đến Đất Phật 
như được chỉ dân dưới đây: 


Hãy quán tưởng chính mình trở thành Phật Hộ Trì, 
và lập tức, như một ngôi sao băng, đến ngay Cõi Trời 
Đề Thích, hay một cõi Trời Sinh-tử nào đó; hãy quan sát 
chỗ á ấy trước khi trở về. Khi sự quán tưởng này ôn định, 
rồi hành giả nên du hành đến một trong những Phật 
Quốc, như Tịnh Địa của Phật Đại Nhật, của Phật A-Di- 
Đà v.v... Và điều này cũng phải được hoàn thành trong 
tíc tác. Đến Tịnh Địa của Phật, hành giả nên đảnh lễ và 
cúng dường Phật và lắng nghe Phật giảng dạy... 


Ban đầu, các thị kiến và kinh nghiệm không rõ ràng 
lắm, nhưng hành giả nên vững tin rằng những gì hành 


100 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


giả thấy trong mộng chính là chân Tịnh Địa, vì rốt ráo cả 
Sinh tử [Luân hôi] và Niêt-bàn đêu là mộng: tu tập như 
thê, các thị kiên sẽ trở nên càng lúc càng rõ hơn... 


Nếu có người hỏi, “Có gì khác nhau giữa phép tu 
Yoga Thân Huyễn và Yoga Giác Mộng?” Câu trả lời là 
trong căn bản chúng giông nhau, nhưng nên xem Yoga 
Giấc Mộng như một bổ túc cho Yoga Thân Huyễn. Một 
cái dùng để phát sinh Thân Huyễn, và cái kia để tăng 
thêm hay hoàn thiện nó. Cũng nên biết răng Thân Huyễn 
phát sinh từ Ánh Sáng trong trạng thái Tỉnh thì sâu hơn 
và VI tế hơn từ mộng. Nhưng nên tu tập cả hai Yoga để 
bổ túc cho nhau; vì theo cách này, sự chấp trước thời 
gian đã hiện thân trong sự chia đôi của Mộng và Tỉnh 
cuối cùng có thể khắc phục. Tu tập phối hợp hai Yoga 
này có thê dẫn đến thanh tịnh những ý nghĩ theo thói 
quen về Sinh tử, nhận ra rằng tất cả sự vật đều là hóa 
hiện của tâm, và tâm thì không có tự tánh, như mộng; 
biết rằng cả Sinh tử và Niết-bàn đều là ảo cảnh không 
thực, và chúng không ràng buộc và cũng không giải 
thoát gì hết; tự tây sạch cho mình tất cả những vướng 
mắc thô và tế, tịnh và bất tịnh; và cuối cùng khai mở 
Báo Thân như huyễn thuật của Phật Quả. 


_4. NHỮNG CHỈ DẪN VẺ YOGA ÁNH 
SÁNG 


Làm Sao Nhận Ra Ánh Sáng 


101 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Những bước tiễn hành cần có trong tu tập sơ bộ là để 
loại bỏ hết tất cả những trở ngại và thu thập tất cả những 
điều kiện thích hợp để nhận ra Ánh Sáng cũng giống 
như trong Yoga Giác Mộng. Nhưng thêm vào đó, hành 
giả yoga nên ăn những thức ăn tốt và có dưỡng chất, xoa 
bóp thân thể, ở chỗ rất yên tĩnh, bảo trì Tig Le, lúc nào 
cũng nhẹ nhàng và thư giãn. Trong mỗi thời thiền định, 
hành giả nên dùng một phần ba thời gian để tu luyện 
Nội Nhiệt Dumo, và hai phần ba tu tập Yoga Ánh Sáng. 
Trước hết, hành giả nên quán tưởng Ngài Kim Cương 
Trì (Vajradhara) màu xanh đương với phối ngẫu ngôi Ở 
Trung khu Tim; và khấn nguyện với Ngài để khai mở 
Ánh Sáng Bắm Sinh; rồi hành giả nên quán tưởng chủng 
tử Hum màu xanh dương ở Trung khu Tim và giữ phép 
Thở Cái Bình, hay tụng trong tâm âm Hướưn dài...rôi tất 
cả thế giới bên ngoài hòa tan vào thân hành giả, thân ấy 
hòa tan vào Hưm, Hum vào Nada,*° và Nada vào [Đại] 
Không. Hành giả thiền định về Đại Không và giữ hơi 
thở. Phát sinh từ (thiền) Định này, hành giả nên quán 
tưởng lại Thân Huyễn của Phật Hộ Trì, và...v.v... 


Một vài người nói sai rằng chỉ nên thực hiện như vậy 
vào ban đêm; nhưng sự thật là nếu thực hành như vậy 
suốt ngày, hành giả sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để làm 
chủ Tâm-Khí và sẽ ôn định sự phát lộ Ánh Sáng, như 
vậy sẽ dễ dàng hơn cho hành giả nhận ra Ánh Sáng 
trong lúc ngủ. Vả lại, những lợi ích to lớn có được là do 
sự gìn giữ hơi thở trong lúc đó. Nhận ra Ánh Sáng bằng 
những phương pháp khác thì rất khó; và ánh sáng được 
nhận ra không thê kéo lâu dài... Ai theo phương pháp 
tu tập này chắc chắn sẽ đem được các khí vào Kênh 


102 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Giữa và mở ra Bốn Không... Do đó, đây là phương 
pháp tu tập Yoga Ánh Sáng quan trọng nhất. 


Giữ Ánh Sáng Trong Lúc Ngủ 


Những ai có thể khai mở lần lượt Bốn Không, bằng cách 
thu thập các khí trong Kênh GIữa lúc ban ngày cũng có 
thê làm được như vậy trong lúc ngủ nếu họ tập trung vào 
chủng tự Hươn ở Trung khu Tìm ngay trước khi rơi vào 
giấc ngủ. 

Thời gian tốt nhất đề “giữ” Ánh Sáng không phải là 
[lúc nửa] đêm khi giấc ngủ rất sâu, mà là lúc rạng đông, 
hay bất cứ lúc nào giấc ngủ nhẹ nhàng; tư thế tốt nhất là 
nằm một bên với hai đầu gối co lại. 


Ở đây, hai điều thiết yếu của tu tập Yoga Ánh Sáng 
là quán tưởng năm chủng tự chủ yêu trên năm cánh sen 
ở Trung khu Tìm, và giữ hơi thở. 


Trước khi rơi vào giấc ngủ, hành giả nên nghĩ [lặp đi 
lặp lại nhiều lần,] hai mươi mốt lần, rằng hành giả phải 
nhận ra Ánh Sáng Bắm Sinh khi nó xuất hiện sau các 
giai đoạn Khải Thị, Gia Tăng, và Thành Tựu. Rồi hành 
giả quán tưởng toàn thân mình hòa tan vào Hưm và Hư 
vào Ánh Sáng, và tập trung vào nó. Khi cảm thấy hơi 
buồn ngủ, hành giả tập trung vào A [ a#Ÿ ], khi khá buồn 
ngủ, vào Mu[ $ ], khi rất buồn ngủ, vào 7z[ 5 ], khi 
hâu như rơi vào giâc ngủ, vào Ẩ&z [ ], và khi rơi vào 
giác ngủ [hay trở thành vô thức], vào ưu [ 5 | 


103 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Ban đầu hành giả yoga có thể thấy khó quán tưởng 
hai chủng tự cuối cùng, bởi vì hành giả có khuynh 
hướng rơi vào buồn ngủ ngay sau khi tập trung vào ba 
chủng tự đầu; nhưng qua luyện tập nhiều lần, dần dần 
hành giả có thể làm được như vậy. Ai không thể tỉnh 
thức trong trạng thái ngủ vô thức, nên luyện tập nhiều 
lúc ban ngày để được nhiều Định lực hơn. Như vậy sẽ 
khiến hành giả có thê tỉnh thức trong trạng thái vô thức 
và thấy một ít Ánh Sáng... 


Một vài chỉ dân nói răng nêu vân không thê nhận ra 
Anh Sáng, nên bỏ ngủ ba ngày ba đêm, và cô găng trở 
lại... 


Ai có thể khai mở lần lượt Bốn Ánh Sáng hay Bốn 
Không, tức là, các Ánh Sáng Khải Thị, Gia Tăng, Thành 
Tựu, và Bắm Sinh, có thể loại bỏ những ý nghĩ thô và vi 
tế về Sinh-tử và siêu việt tâm phân biệt. Rồi họ sẽ thấy 
mặt đối mặt thật sự với Ánh-Sáng-của-Giác-Ngủ, trong 
sáng như bầu trời không mây. Đây là kinh nghiệm tuyệt 
vời, hay Ánh Sáng toàn hảo. Kế đó là những gì chúng ta 
có thể gọi là kinh nghiệm “kha khá,” hay Ánh Sáng 
“kém hơn,” trong đó, mặc dù hành giả không thể lần 
lượt nhận ra Bốn Không hay loại bỏ tất cả những hóa 
hiện Sinh-tử, hành giả vẫn có thể vượt qua sự hôn trầm 
nặng nề và phân biệt được rõ ràng Tánh Không Chiếu 
Sáng trong suốt. Kế đó là kinh nghiệm “thấp hơn,” trong 
đó hành giả không thê nhận ra Ánh Sáng “hoàn hảo” hay 
“kém hơn,” nhưng vẫn kinh nghiệm được tâm rõ ràng và 
trong suốt trong trạng thái ngủ trước khi mộng xuất 


104 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


hiện... Đây gọi là kinh nghiệm về “Ánh Sáng tương 
ứng.” 


Nếu trong lúc tu tập trong thời gian ban ngày, hành 
giả đạt được Định (Samadhi) yên ồn, thì Định lực ấy sẽ 
trải qua cả ngày và đêm, bao gồm cả trạng thái ngủ và 
mộng. Trong trường hợp đó, hành giả sẽ không [như 
thường lệ] mộng; và nếu là mộng hành giả có thể nhận 
ra tức khắc. Nhưng một vài Đạo sư nói rằng đây không 
phải là Ánh-Sáng-của-Ngủ, mà chỉ là một kinh nghiệm 
của Định trong trạng thái ngủ. Điều này có thể đúng, 
nhưng nếu một người có thể tu tập như thế, họ thực sự 
có thê gia tăng cơ hội nhận ra Ánh Sáng và sẽ sớm thấy 
Ánh Sáng “kém hơn.” 


Mặc dù có nhiều phương pháp giữ Ánh Sáng, những 
chí dân trên hoàn toàn đủ cho mục đích ây; hành giả nên 
theo một phương pháp đặc biệt hữu ích nhât cho mình... 


Lời Bình về Bốn Không 


Bốn Không, Bốn Ánh Sáng, hay Bốn Cực Lạc, là cốt 
lõi của kinh nghiệm Yoga Ánh Sáng. Chúng xuất hiện là 
do sự tụ tập của các khí trong Kênh Giữa trong sự tu tập 
ban ngày của trạng thái thức. Ai có thể làm được như 
vậy, nên đặc biệt tập trung vào Bốn Không, hay Ánh 
Sáng Bấm Sinh. Phương pháp nhận ra Bốn Không này 
như sau: 


105 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Trong khi tu tập Yoga Ánh Sáng trong thời gian ban 
ngày, hành giả trước tiên nên tập trung vào chủng tự A 
trên một trong những cánh sen ở Trung khu Tim. Qua 
cách tu tập này, các khí của Năm Đại (nguyên tố) sẽ tụ 
hội trong Kênh Giữa và năm dấu hiệu khói, "bóng nước, 
ánh sáng đom đóm, v.v..., sẽ lần lượt xuất hiện. Khi 
cảm thấy buồn ngủ, hành giả nên tập trung vào u, các 
khí sẽ tụ hội trên đó nhiều hơn. Những ý nghĩ phân biệt 
thô sẽ hòa tan, và cái Không Khởi Đâu, hay Ánh Sáng 
Khải Thị, sẽ xuất hiện; rồi hành giả sẽ kinh nghiệm một 
cảm giác tựa như thấy ánh trăng sáng ngời trong bầu trời 
không mây. Khi trở nên buồn ngủ hơn, hành giả nên tập 
trung vào 74, các khí sẽ tụ hội nhiều hơn, tất cả những ý 
nghĩ phân biệt vi tế sẽ hòa tan, và cái Không Thứ Nhì 
hay cái Cực Không, - còn gọi là Ánh-Sáng-Gia-Tăng — 
sẽ xuất hiện; bây giờ hành giả sẽ kinh nghiệm một cảm 
giác tựa như thấy ánh sáng mặt trời trong bầu trời không 
mây. Khi cảm thấy rất buôn ngủ, hành giả nên tập trung 
vào Ra, tất cả các khí sẽ tụ hội trên đó, đa số hầu hết 
những ý nghĩ phân biệt vi tế sẽ hòa tan, và cái Không 
Thứ Ba hay Đại Không- còn gọi là Ánh-Sáng-Thành- 
Tựu — sẽ xuất hiện; rồi hành giả sẽ kinh nghiệm một 
cảm giác tựa như thấy bóng tối bao trùm tất cả trong bầu 
trời không mây sâu thăm. Cuối cùng, khi rơi vào giấc 
ngủ [hay trở nên không ý thức] trong khi tập trung vào 
Hưm, tất cả các khí Thành Tựu và tất cả những ý nghĩ 
phân biệt vi tế nhất sẽ hòa tan, và cái Không Thứ Tư, 
hay Toàn Không - còn gọi là Ánh Sáng Bầm Sinh - sẽ 
xuất hiện; rồi hành giả sẽ kinh nghiệm một cảm giác tựa 
như vòm trời trong sáng lúc bình minh, và tất cả Ba Ô 
nhiễm mặt trời, mặt trăng, và hoàng hôn sẽ xa rời hành 


106 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


giả... Đây là Bốn cái Không, hay bốn Ánh-Sáng-của- 
Ngủ mà hành giả yoga phải nhận ra và tu tập. 


Ban đầu, một người có thể không có khả năng nhận 
ra tất cả Bốn Không này, nhưng với sự tu tập liên tục và 
kiên trì, rồi hành giả sẽ có thể làm được như vậy. Những 
ai không thành thạo trong việc “giữ” Bốn Không, nên tu 
tập Yoga trong lúc ngủ nhẹ nhàng; những ai thành thạo, 
nên tu tập trong lúc ngủ say. AI chưa thiện nghệ trong 
việc giữ Ánh Sáng qua quá trình bình thường sẽ thấy 
khó làm được như thế trong [quá trình] đảo ngược, tức 
là, từ Ánh Sáng Bấm Sinh đến giữ Ánh Sáng Thứ Ba, 
Ánh Sáng Thứ Hai, và rồi Ánh Sáng Khởi Đầu. Do đó, 
quá trình bình thường là căn bản và quan trọng. 


Nếu một người bị sự rỗi loạn của khí cưỡng bách 
phải ra khỏi Định Ánh Sáng, họ nên tập trung vào Hưưn 
ở Trung khu Tim để làm vững Định trở lại. Nếu làm như 
vậy cũng không giúp được gì, thì họ nên cố gắng thiền 
định về Ánh Sáng “kém hơn.” Nếu bị bắt buộc phải xuất 
ra khỏi Ánh Sáng “kém hơn,” họ nên cố gắng tu tập 
Thân-Huyền-của-Mộng. Nhưng để làm đúng được điều 
này, họ phải tập hợp khí ở Kênh Giữa và khai mở Bốn 
Không trong tu tập ban ngày. Chỉ khi nào đạt đến trạng 
thái này, họ mới có thể giữ đầy đủ Ánh Sáng lúc ban 
đêm. Những hành giả yoga ít tiễn bộ hơn có thể nhận ra 
Ánh Sáng thứ Nhất hay thứ Hai, nhưng nhận ra Ánh 
Sáng thứ Ba, và Ánh Sáng Bấm Sinh, là cực kỳ khó 
khăn đối với họ. 


Trước khi đi ngủ, nếu một người khơi dậy lòng ham 
muôn mãnh liệt muôn giữ Anh Sáng, và tập trung vào 


107 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Hưm ở Trung khu Tim phát ra ánh sáng sáng ngời — đầy 
khắp toàn thân — họ sẽ có cơ hội tốt để thấy Ánh Sáng 
“kém hơn.” Trong trạng thái của giấc ngủ nhẹ không 
mộng, họ sẽ thấy bản tánh của Tâm như sáng ngời và 
trồng rỗng — trong suốt không ngăn ngại. Trực-thức của 
họ rõ ràng như khi thức. Tuy nhiên, họ không thê loại bỏ 
được những ý nghĩ phân tán, và đôi khi Trực-thức chiều 
sáng của họ cũng cùng xuất hiện với mộng. Nếu điều 
này xảy ra, họ nên tiếp tục tập trung vào Hư và có 
gắng giữ Trực-thức chiêu sáng để ổn định Ánh Sáng ấy. 
Ai không thể nhận ra Ánh Sáng trong lúc ngủ say không 
nên thất vọng, thay vì, nên cô găng trở nên ý thức trở lại, 
và dần dần sẽ thành công. Nếu vì sự xáo động của khí, 
một vài giấc mộng phát sinh, họ nên đồng nhất những 
thị kiến này với Phật Hộ Trì và Mạn-đà-la của Ngài, rôi 
có gắng một lần nữa hòa tan chúng vào Đại Không... 


Nên biết rằng Ánh Sáng “kém hơn” không phải là 
Ánh-Sáng-của-Giấc-Ngủ đích thực; cái sau là Ánh Sáng 
thứ Tư, hay Ánh Sáng Bắm Sinh hoàn toàn không có 
những ý nghĩ phân tán và phân biệt, trong khi cái trước 
chỉ là Ánh Sáng bề ngoài, nông cạn hòa lẫn với những ý 
nghĩ phân biệt và phân tán. Nhưng nếu có thê ồn định và 
tăng cường Ánh Sáng “kém hơn” này, đương nhiên sẽ 
có thể thành công trong việc giữ Ánh Sáng Bắm Sinh. 
Hiện nay, nhiều hành giả yoga ở Tây Tạng có thể chỉ đạt 
đến trạng thái giữ được Ánh Sáng ' 'tương ứng”; ngay cả 
những người tu luyện giỏi cũng có thê chỉ giữ được Ánh 
Sáng “kém hơn.” Do đó, biết sự khác nhau này là cực kỳ 
quan trọng... 


108 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Lời Bình về Ba Ánh Sáng Căn Bản 


Theo giáo lý Mật điển, có thê xếp loại Ánh Sáng 
thành ba nhóm: 


(1) Ánh Sáng Căn Nguyên 
(2) Anh Sáng Con Đường 
(3) Ảnh Sáng [Thành] Quả 


Ánh Sáng Căn Nguyên, hay Ánh Sáng Chân Như, là 
Ánh Sáng Bấm Sinh lúc nào cũng hiện hữu bất kê người 
ta ý thức về nó hay không. Ánh Sáng Lúc Ngủ và Ánh 
Sáng Lúc Chết thuộc vào loại nầy. Ánh Sáng của Con 
Đường là sự chứng ngộ trực tiếp Tánh Không, Bốn Ánh 
Sáng hay Bốn Không sẽ khai mở khi các khí vào Kênh 
Giữa. Cũng có thể gọi nó là Trí Huệ Vô Phân Biệt — sự 
chứng ngộ cái Không Bắt Sinh siêu việt nhị nguyên chủ 
và khách... Ánh Sáng [Thành] Quả là sự chứng ngộ 
Ánh Sáng Tối Hậu HaiI-trong-Một, sự Giác Ngộ hoàn 
hảo và viên mãn của Phật Quả. 


Ánh-Sáng-Lúc-Ngủ cũng có thê chia thành hai nhóm 
khác nhau: Cái được nhận ra trong giấc ngủ say không 
có “đối tượng trước mặt” thì gọi là Ánh-Sáng-lúc-Ngủ- 
Say; cái được nhận ra với những đối tượng thô và vi tế 
được gọi là Ánh Sáng “kém hơn” của-lúc-Ngủ, và v.v... 


109 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Như đã chỉ dẫn trước đây trong Yoga Giấc Mộng, 
hành giả nên quan sát xem mình có tin tưởng và có thê 
làm chủ được cõi Trung Ấm hay không. Hành giả nên tự 
hỏi: “Với Chứng ngộ hiện tại của tôi, tôi có thê làm chủ 
Ánh-Sáng-Lúc-Chết khi nó đến không?” Nếu hành giả 
có thể làm chủ Bốn Không của Lúc- Ngủ, có thể chắc 
chắn hành giả sẽ nhận ra Bốn Không ấy vào lúc chết. 
Đối với hành giả, chết là bước rất hữu ích trên Con 
Đường. 


Vậy, bằng tu tập Yoga Ánh Sáng, những chấp trước 
và phân biệt Sinh-tử sẽ được thanh tịnh và Trí Huệ Tự- 
Chiếu-Sáng sẽ được nhận ra. Với Lửa Trí Huệ của Ánh 
Sáng Bấm Sinh, một người có thê diệt tất cả những ý 
nghĩ bất tịnh do thói quen, hòa Ánh Sáng Mẹ và Ánh 
Sáng Con thành một, và bao trùm tất cả trong đại tổng 
thể của Ánh Sáng Bấm Sinh... Rồi sẽ đạt được Pháp 
Thân và Sắc Thân"' toàn hảo, và cho đến khi chấm dứt 
Sinh-tử, họ có thể giúp tất cả chúng sinh bằng vô số 
cách, không chút gắng sức. 


5. NHỮNG CHÍ DẪN VÉ YOGA 
TRUNG ẨM (BARDO) 


Hiện Tượng Chết 


Tu tập Yoga Trung Âm, trước hết nên hiểu những 
nguyên tắc căn bản của Cõi Trung Âm [Thân Trung 


110 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Ẩm] có thê tìm tin tức ở các nguồn [tài liệu] khác. Cần 
đọc thêm nhiều về chủ đề này trong các Kinh và Mật 
điền. 


Bây giờ tôi sẽ mô tả vắn tắt hiện tượng chết: 


(1) Khi Sắc Uẩn” bắt đầu tan rã, người ta cảm thấy 
suy yếu đến độ kiệt sức. Khi nguyên tố Đất [Địa 
đại| bắt đầu tan rã, thân trở nên khô; khi nhãn 
căn tan rã, người ta không thể cử động nhãn cầu 
hay thấy rõ ràng: khi yêu tố Đại Viên Cảnh Trí 
(Trí Như Gương Lớn)® bắt đầu tan rã, tâm họ trở 
nên rất mơ hồ và trì độn.... 

(2) Khi Thọ Uấn bắt đầu tan rã, người fa cảm thấy trì 
trệ và tê liệt; khi nguyên tố Nước [Thủy đại] tan 
rã, sự phân tiết trong thân ngừng lại; khi nhĩ căn 
tan rã, họ không thê nghe được, khi yếu tổ Bình 
Đăng Tánh Trí (Trí Bình Đăng) tan rã, họ không 
thể phân biệt vui và buồn. 

(3) Khi Tưởng Uẩn bắt đầu tan rã, người ta không 
thê thấy sự vật bên ngoài; khi nguyên tố Lửa 
[Hỏa đại] tan rã, họ không thể tiêu hóa; khi mũi 
bắt đầu không làm việc, khí ở vùng trên chậm lại 
và trở thành bất thường; khi tị căn tan rã, họ 
không thể phân biệt các mùi; khi yếu tố Diệu 
Quan Sát Trí (Trí Quán Sát) tan rã, người hấp 
hối không thể nhận ra thân nhân đứng chung 
quanh mình. 

(4) Khi Hành Uẩn tan rã, người ta không thê làm gì 
cả; khi nguyên tố Khí [Phong đại] tan rã, Mười 
Khí sẽ trở về nơi từ đó chúng đến; khi vị căn tan 


111 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


rã, lưỡi thun lại và dày lên; khi vị giác không làm 
việc được nữa, họ không thể phân biệt được các 
vị khác nhau; khi yếu tố Thành Sở Tác Trí (Trí 
Thành Sở Tác) tan rã, người hấp hối không thể 
hành động hay muốn được. 


Theo Kinh văn khác, có những thông tin sau đây về 
sự chêt: 


(1) Khi nguyên tố Đất (Địa đại) tan vào nguyên tố 
Nước (Thủy đại), dấu hiệu bên ngoài là một 
người không thể cử động được thân, họ cảm thấy 
như mất tất cả sự chống đỡ và sắp ngã đô. Họ 
muốn kêu lên, “Làm ơn giúp tôi đứng lên!” Dấu 
hiệu bên trong là ý thức xuất hiện giống như 
những làn khói cuộn xoáy. 

(2) Khi nguyên tố Đất (Địa đại) tan vào nguyên tố 
Lửa (Hỏa đại!), dấu hiệu bên ngoài là sự khô cạn 
của tất cả những phân tiết; dấu hiệu bên trong là 
ý thức hóa hiện như những ảo tưởng thay đổi và 
tất cả ba mươi ba ý nghĩ phân biệt giận đữ““ lắng 
xuống. 

(3) Khi nguyên tô Lửa (Hỏa đại) tan vào nguyên tố 
Khí (Phong đại), dấu hiệu bên ngoài là sự giảm 
rất mạnh của thân nhiệt, trong khi các ngón tay 
và ngón chân trở nên tê và lạnh; dấu hiệu bên 
trong là ý thức hóa hiện như một ánh chớp lập 
lòe của ánh sáng đom đóm; và bốn mươi ý nghĩ 
phân biệt ái dục lắng xuống. 

(4) Khi Phong đại (khí prana) tan vào Thức đại, dấu 
hiệu bên ngoài là các hơi thở ra của người hấp 


112 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


hối trở nên rất dài và các hơi hít vào rất ngắn. 

Dấu hiệu bên trong là ý thức xuất hiện như ngọn 

đèn rõ và ổn định, và tất cả bảy ý nghĩ phân biệt 

vô minh lắng xuống. 

.....Theo các Kinh điển, những dấu hiệu của chết 
có thê xuất hiện hết cái này đến cái khác hay tất cả 
xuất hiện cùng một lúc, tùy theo cá nhân. 


Khi các thành tố vi tế tan rã, người hấp hối sẽ có 
những kinh nghiệm sau: 


(1) Khi ý thức tan vào Ánh Sáng Khải Thị, họ sẽ 
thấy một ánh sáng giống như ánh sáng của 
mặt trăng trên bầu trời không mây. 

(2) Khi Ánh Sáng Khải Thị tan vào Ánh Sáng 
Gia Tăng, họ sẽ thấy một giải ánh sáng — 
màu xanh dương phớt đỏ giống như rạng 
đông. 

(3) Khi Ánh Sáng Gia Tăng tan vào Ánh Sáng 
Thành Tựu, họ sẽ kinh nghiệm toàn bóng tôi 
và mắt ý thức. 

(4) Trạng thái vô thức này sẽ lại tan vào Ánh 
Sáng, và một cái Không trong suốt giống như 
bầu trời không mây lúc bình minh — siêu việt 
tất cả những ô nhiễm của ba giai đoạn trước 
— sẽ xuất hiện. Đây là Ánh Sáng thật của 
Chết, hay Ánh Sáng Bắm Sinh... 


Khi các nguyên tô [đại] khác nhau tan biên, hệt cái 
này đên cái kia, nguyên tô Khí cuôi cùng sẽ tan vào ý 


thức ở Trung khu Tim. Rồi Tig Le màu trắng ở Trung 


113 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


khu Đầu sẽ đi xuống, Tig Le màu đỏ ở Trung khu Rốn 
sẽ đi lên, và hai cái sẽ hợp lại trong Trung khu Tim. Khi 
các Tig Le đỏ và trắng hòa hợp trọn vẹn, Ánh-Sáng-của- 
Chết sẽ xuất hiện. Mọi chúng sinh trong Sáu Cối 
(Lokas) sẽ thấy Ánh-Sáng-Chết ngay lúc chấm đứt mỗi 
đời sống, nhưng không may là họ sẽ không thê thấy và 
giữ được nó... 


Sự Khơi Dậy trong Thân Trung Âm 


..‹ Rồi, trong quá trình đảo ngược, từ Ánh-Sáng- 
Lúc-Chết, Thành Tựu, Gia Tăng, và Khải Thị sẽ đến 
lượt sinh khởi. Khi khí im lìm bắt đầu chuyển động, Ánh 
Sáng Thành Tựu sẽ xuất hiện, Ánh Sáng Gia Tăng và 
Khải Thị sẽ theo sau. Rồi tám mươi ý nghĩ phân biệt sẽ 
xuất hiện và kết quả là tất cả những hóa hiện mê hoặc 
của cảnh giới Trung Âm sẽ xuất hiện.. 

Một câu hỏi có tính cách gây tranh luận thường xuất 
hiện ở đây: “Thân hình và bộ mặt của người ở trong 
Trung Âm [Bardo-dweller] như thể nào?” Theo hai anh 
em của ngài Vô Trước (Asanga) thì họ có hình dáng của 
kiếp sắp tới. Nhưng những người khác lại nói họ giống 
kiếp vừa qua. Tuy nhiên, theo các Đạo sư của các dòng 
Truyền Thừa thì ở các giai đoạn đầu của Trung Ẩm, mặt 
và thân của người trong Trung Ấm giông như kiếp 
trước; rồi chúng. dần dần phai đi cho đến các giai đoạn 
sau của Trung Ấm, họ nhận lấy ngoại diện hình dáng 
của kiếp sắp tới. Lý thuyết này không những hợp lý mà 


114 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


còn hợp với Kinh điển. Nhiều Kinh chỉ rõ sự hiện hữu 
nơi Trung Âm của “Thân-Tập-Quán,” có hình dáng 
giống nhục thân của kiếp vừa qua. Đại Luận về Mật điển 
Kalacakra [Thời Luân] cũng đồng ý. Điểm này sẽ rõ 
ràng nêu chúng ta lấy giấc mộng làm thí dụ. Trong 
mộng, vì suy nghĩ theo thói quen, chúng ta không thay 
đổi mặt và hình tướng. Vả lại, những suy nghĩ theo thói 
quen của một người sẽ tiếp tục duy trì hình tướng của 
mình trong giai đoạn đầu của Trung Âm, và chỉ trong 
các giai đoạn sau, khi những suy nghĩ theo thói quen của 
đời trước phai mờ, sẽ xuất hiện một hình tướng mới có 
hình đáng giống như hình dáng của nhục thân sắp đến. 

Người ở trongTrung Âm có đầy đủ tất cả những giác 
quan và có thể du hành bất cứ nơi nào cũng không ngăn 
ngại trừ nơi mà họ được qui định đầu thai. Họ có một sô 
năng lực thần thông của Sinh-tử, sống bằng thực phẩm 
mùi hương, và có thể thấy những người thân thuộc trong 
Trung Âm. 

Nếu người trong Trung Âm phải tái sinh vào các 
cõi khổ đau, họ sẽ có thị kiến âm u tối tăm, hay đêm 
mưa đen tối...Nếu họ sẽ sinh vào cõi hạnh phúc, họ sẽ 
thấy một ánh sáng trắng rạng ngời như mặt trăng... 


Một Kinh khác nói: “Những ai sinh ở Địa ngục sẽ 
thấy tất cả sự vật có màu nâu đen, giống như củi cháy; 
những ai sinh ở cõi Ngạ qui sẽ thấy các màu của khói; 
những ai sinh ở cõi Trời sẽ thấy ánh sáng vàng ròng: 
những ai sinh ở Trời Hữu sắc (Rapadhafu) sẽ thấy màu 
trắng... và những ai sẽ sinh ở Trời Vô sắc (Arupadhatu) 
sẽ không có kinh nghiệm cõi Trung Âm -~ họ sẽ sinh ở 
Trời Vô sắc ngay sau khi chết... Tuy nhiên, Kinh cũng 


115 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


nói rằng những chúng sinh đang ở cõi Trời Vô sắc mà sẽ 
sinh vào các cõi thấp hơn, sẽ lại có khinh nghiệm ở 
Trung Ẩm... 

Khi Địa đại [nguyên tố Đất] bị khuấy động, người 
nơi Trung Âm sẽ nghe sắm nỗ; khi Thủy đại [nguyên tố 
Nước] bị khuấy động, họ sẽ nghe tiếng ầm ầm của sóng 
đại dương; khi Hỏa đại [nguyên tố Lửa] bị khuấy động, 
họ sẽ nghe tiếng gầm của rừng cháy; và khi Phong đại 
[nguyên tố Khí] bị khuấy động, họ sẽ nghe tiếng gào 
thét của bão lớn... 

Ba Độc - tham, sân và s1 — khiến cho người nơi 
Trung Âm có nhiều loại thị kiến sợ hãi khác nhau có 
màu trắng, đỏ, và đen — những suy nghĩ nhằm lẫn do 
thói quen phóng tưởng như những ma qui đáng sợ tiễn 
đến hại họ. 


“Người ở nơi Trung Âm được coi là sở hữu những 
phâm tính này: 


(1) Thân họ không bị ngăn ngại và không có bóng; 
trong tíc tắc họ có thể đi đến nhiều vùng ở xa. 

(2) Chúng sinh trong các cõi khác không thê thấy 
các hành động của họ. 

(3) Họ có thiên nhãn và tha tâm thông. 

(4) Họ không thấy mặt trời, mặt trăng, và các ngôi 
SaO. 

(5) Họ nhìn thấy được chi tiết những gì mà Tinh 
Thần Bắm Sinh® của họ đã ghi giữ về tất cả 
những hành vi thiện ác mà họ đã làm trong đời 
trước. 


116 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


(6) Mặc dù nhìn thấy thức ăn, họ không thê ăn, trừ 
phi thức ăn đó được cúng cho họ. 


Mặc dù đã được miêu tả ở trên nhưng khó chấp nhận 
những phẩm chất cấy nhất định và bất biến như thế , bởi 
vì Nghiệp của môi cá nhân không bao giờ giống nhau, 
và những hóa hiện cũng biến đổi rất nhiều. Trong nhiều 
cách, cảnh giới Trung Âm giống như cảnh giới Mộng — 
rất không ôn định và không chắc chăn. 

Thời gian lâu tối đa của kiếp sống ở Trung Âm là 
bảy ngày, nhưng nếu trong thời gian này người nơi 
Trung, Ấm chưa đầu thai, họ sẽ “chết” hay rơi vào bất 
tỉnh để tái sinh ngay trong Trung Âm thứ nhì. Quá trình 
này có thể lặp lại bảy lần — tổng số là bốn mươi chín 
ngày. : 

Người nơi Trung Âm yêu thích nơi họ sẽ tái sinh thì 
họ sẽ sinh vào đó ngay khi họ thấy nó. 

Kẻ nào tái sinh nơi âm ướt sẽ bị hơi khói và các mùi 
lôi cuốn. 

Kẻ nào sinh trong hình thức côn trùng và trứng sẽ 
mang nhiều tham ái và sân hận đối với cả cha và mẹ khi 
họ thấy họ giao hợp. Kẻ sẽ sinh làm nam sẽ yêu mẹ và 
ghét cha, và làm nữ thì ngược lại. Vừa khi yêu ghét này 
phát sinh, kẻ ở Trung Âm sẽ rơi ngay vào bất tỉnh, 
không nhận thức được điều đó, sẽ đầu thai ngay... 

Kẻ nào được sinh ở một trong các cõi trời sẽ thấy 
những lầu trời tráng lệ, các thiên thần nam và nữ, và kẻ 
đó sẽ ham muốn họ.. 

Kẻ nào sinh ở một trong các cõi khốn cùng sẽ thấy 
nhiều thị kiến đáng sợ và cô gắng tránh chúng một cách 
tuyệt vọng. Nếu họ trốn vào một cái hang, một cái hó, 


117 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


hay một cái cây, họ sẽ sinh làm thú vật; nếu trỗn vào 
một căn nhà sắt, họ sẽ sinh vào Địa ngục... 

Khi người ở Trung Âm chết, họ cũng sẽ trải qua bốn 
giai đoạn của quá trình tan rã, tức là, sự lắng xuông của 
các khí vào trong Ánh Sáng Khải Thị, Gia Tăng, Thành 
Tựu và Bắm Sinh. Rồi quá trình đảo ngược sẽ bắt đầu — 
từ Ánh Sáng Bắm Sinh, đến Thành Tựu, đến Gia Tăng, 
đến Khải Thị, đến tám mươi bốn ý nghĩ phân biệt, đến 
các nguyên tố Khí, Lửa... cho đến khi phức thê thân- 
tâm hoàn thành. 


Cơ Hội ở Trung Âm 


Vào lúc chết, khi Ánh Sáng Mẹ và Con hòa hợp, tất 
cả những ô nhiễm vi tế của ý nghĩ phân biệt sẽ lắng 
xuống. Vào lúc ấy, một hành giả yoga cao cấp đã làm 
chủ được cả hai Yoga Phát Sinh và Hoàn Thiện có thể 
đạt ngay Phật Quả và các công đức. Một hành giả yoga 
khá cao, nhưng cũng có thể tu tập Đại Thủ Ấn siêu tuyệt 
ngày đêm, cũng có thể giữ được Ánh Sáng của sự Chết; 
và rồi khi các thị kiến Trung Âm xuất hiện, có thê lợi 
dụng chúng để tăng thêm Chứng Ngộ... 

Một sô người cho rằng dù ít công đức và ít chuẩn bị, 
vào lúc chết cũng có thê chứng ngộ Pháp Thân, Báo 
Thân, và Hóa Thân ở Trung Âm. Chủ trương này không 
có căn cứ và trái với Kinh điển. Những ai chủ trương 
như thế không nhận ra rằng giữ Ánh Sáng, ngay cả trong 
một thời gian ngắn, cũng cực kỳ khó khăn; và giữ không 


1185 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


bị bối rối vì những thị kiến gây rối loạn và sợ hãi ở 
Trung Âm trong khi dùng chúng như một phương tiện 
đề tăng thêm sùng mộ, còn khó hơn nữa. Điều này được 
chứng minh rõ ràng bởi sự kiện mà ngay cả chúng ta, 
những người sống, cũng có khó khăn to lớn trong sự 
nhận ra Ánh Sáng của Ngủ và Giác Mộng bây giờ và ở 
đây. Ngay cả khi có thể nhận ra Ánh Sáng và Giác 
Mộng, chúng ta cũng không thê giữ chắc chúng được, 
chúng ta cũng không thể làm chủ hay biến hóa được 
mộng như ý muốn... Nhưng lời phê bình này không ám 
chỉ sự phủ nhận rằng những người chuẩn bị và tu tập 
trong các kiếp sống sẽ có lợi ích do nó đem lại vào lúc 
chết hay ở Trung Ẩm. 

Tất cả mọi hóa hiện của thế gian này, thực ra, là 
những hóa hiện của các cảnh giới Trung Âm, và tất cả 
những hiện hữu Luân- hồi là những hiện hữu của Trung 
Ẩm. Thời gian giữa sinh và tử có thể gọi là “cảnh giới 
Trung Ấm của Sống và Chết”; từ lúc rơi vào buồn ngủ 
đến khi tỉnh giấc là “Trung Ti của Giấc Mộng”; từ lúc 
chết đến khi đầu thai, chính là “Trung Âm.” Trong ba 
cảnh giới Trung Ấm này, các Yoga Dumo và Thân 
Huyễn, Yoga Ánh Sáng và Giấc Mộng, Yoga Trung Ấm 
và Chuyên Di, theo trình tự, được nhắn mạnh để tu tập. 

Trong cả hai trạng thái ngủ và thức, hành giả nên 
nghĩ rằng tất cả những gì mình thấy, nghe, tiếp xúc, và 
hành động đều ở trong cảnh giới Trung Âm. Họ nên biết 
rằng tu tập liên tục và thường xuyên lời chỉ dẫn này là 
một chuẩn bị tuyệt vời cho Trung Âm. 

Nhiều Đạo sư đã nói, “Trong tu tập Yoga Trung Âm, 
hành giả không nên quên những lời chỉ dẫn dù chỉ một 
giây, dù cho hành giả bị bảy con chó dữ Tây Tạng rượt 


119 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


đuổi. Khi lúc chết đến gần, hành giả nên cúng dường tải 
sản và của cải của mình cho Tam Bảo," bố thí tất cả 
không chút dè xẻén, cắt đứt tất cả mọi ràng buộc, nghiêm 
túc tuân giữ Mật nguyện, sám hồi tất cả mỌI VI phạm và 
những hành vi tội lỗi... Hành giả cũng nên cầu sự tái 
khai thị từ Đạo sư của tinh hay từ Phật để thọ lại Mật 
nguyện nếu hành giả đã phá giới. Hành giả nên chân 
thành khấn nguyện với Đạo sư của mình và Phật Hộ Trì 
để được trợ g1Úp trong việc giữ Ánh Sáng Chết và Thân 
Huyễn ở Trung Ẩm, và nương tựa vào những người bạn 
tinh thần để nhắc nhở hành giả về những chỉ dẫn bên 
giường chết.” 

Vào lúc chết, hành giả yoga khá cao nên thực hành 
Yoga Hóa giải, và tập trung vào Yếu tánh Tự-chiếu- sáng 
để hòa tan nó vỚI, Ánh Sáng Chết; rồi từ Ánh Sáng ấy, 
hành giả nên cô gắng đưa Tâm-Khí đã tạo lên Báo Thân 
và Hóa Thân Toàn Thiện. 

Những hành giả yoga rất cao đã đạt đến Giai đoạn 
Thứ Tư của Đại Thủ Ấn có thê chắc chắc hòa hợp được 
Ánh Sáng Mẹ và Con vào lúc chết. Rồi tất cả những sợi 
dây ràng buộc của Nghiệp thân, của hóa hiện, và của 
tâm, sẽ bị cắt đứt; và tất cả những công đức của Phật 
Quả sẽ được hoàn thành. Tâm của họ sẽ trở thành Pháp 
Thân, thân của họ trở thành Thân Trí Tuệ, và Đất của họ 
là Đất (Quốc độ) Hoàn Hảo và Thanh Tịnh. 

Những hành giả yoga khá cao cũng nên thực hành 
cùng cách với những hành giả rất cao. Nếu họ có thê 
thành công trong việc này, họ có thể vượt bỏ giai đoạn 
Trung Âm và đến được một Địa (Bhumi) cao hơn trên 
đường Đạo. Nếu không, họ nên nhiệt tâm khấn nguyện 


120 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


được sinh vào Tịnh Địa của Phật, và áp dụng lời dạy của 
Yoga Chuyền Di.... 

Những hành giả yoga thấp hơn, những người không 
thể giữ được Ánh Sáng lúc Chết hay Thân Huyễn, nên 
có găng tỉnh thức chánh niệm của mình, với sự hiểu biết 
rõ ràng và niềm tin tưởng không lay chuyền, áp dụng 
những Chỉ Dẫn đề đối diện với những thách thức của sự 
chết và Trung Âm. Ai không thê lợi dụng cơ hội của sự 
chết và Trung Âm đề đạt Giải thoát sẽ bị Nghiệp cường 
bách tái sinh trong Sinh tử một lần nữa. Đề ngăn ngừa 
điều này, nên áp dụng những chỉ dẫn sau đây: 

Khi người ở Trung Ấm đến một chỗ hấp dẫn nhất 
đối với mình, họ nên quán tưởng nó như là Mạn-đà-la 
của Phật Hộ Trì. Khi yêu và ghét phát sinh bởi vì thấy 
sự giao hợp giữa nam và nữ, họ nên tự cảnh tỉnh mình 
và nghĩ rằng đây là Khai thị thứ Ba của các Phật Cha và 
Mẹ. Họ nên chấp nhận kinh nghiệm Cực Lạc-Không, 
quán sát yêu và ghét đều là trồng rỗng và hư huyễn. 

Qua việc chú trọng vào cái thấy Tánh Không, họ có 
thể giải thoát mình khỏi Sinh-tử mãi mãi. Nếu người ở 
Trung Âm có thê làm được việc này thành công và trốn 
thoát được tái sinh trong bảy ngày đầu, họ sẽ không thấy 
khó khăn khi làm như vậy trong bảy ngày kế và sau đó. 
Họ sẽ sinh trong Tịnh Địa của Phật Hộ Trì và hoàn 
thành những sùng mộ của họ trên đường Đạo. 

Nếu người ở Trung Âm muốn sinh trong Tịnh Địa 
của Phật, họ nên phát triển lòng mong muôn mãnh liệt 
sinh ra ở nơi đó. Đây là điều tối quan trọng. Rồi họ có 
thể áp dụng chỉ dẫn về Yoga Chuyền Di, và trong tíc-tắc 
họ sẽ sinh ở Tịnh Địa... 

Lợi ích của Yoga Trung Âm có thê tóm tắt như vây: 


121 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(1) Có thể chứng ngộ Pháp Thân vảo lúc chết, 
(2) Báo Thân ở Trung Âm, và 
(3) Hóa Thân vào lúc đâu thaI. 


Đây cũng gọi là Con Đường đưa đến thành tựu Ba 
Thân Phật. 


6. NHỮNG CHÍ DẪN VỀ YOGA 
CHUYẺN DI 


Yoga Chuyền Di là một di huấn chỉ dạy dẫn đưa tâm 
thức của một người: đến Tịnh Địa của Phật, hay để sinh 
vào cõi cao hơn. Đối với những hành g1ả yoga cao cấp 
có thể giữ được Ánh Sáng của sự Chết và Thân Huyễn 
của Trung Âm thì Yoga này không cần thiết. Nhưng đối 
với những người chưa đạt đến các giai đoạn cao, thì nó 
cực kỳ quan trọng. Ai đã làm chủ được Yoga Phát Sinh, 
có mức độ nào đó về khí và kênh và thị kiến của Đại 
Thủ Ấn, thì rất xứng đáng để tu tập Yoga này. Những ai 
không thê làm chủ, thì nên có niềm tin lớn nơi giáo lý 
này, hãy tin mãnh liệt vào Nghiệp luật, hãy thấu triệt ý 
nghĩa và quá trình của phép tu này. Họ cũng nên thông 
thạo một cách hợp lý trong việc giữ phép Thở Cái Bình 
trong Yoga Nội Nhiệt Dumo như đã nói đến trước kia. 


122 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Cách Tu Tập Yoga Chuyền Di 


Nên thực hành quán tưởng và luyện tập Yoga 
Chuyền Di như sau: 

Ngay trong Thân Phật Bổn Tôn [trong Thân vị Phật 
Hộ Trì], hãy quán tưởng Kênh Giữa và tám chủng tự 
Hưm, mỗi chủng tự che một cửa trong tám lối ra của 
thân để ngăn ngửa (thần) thức thoát ra từ những Cửa” 
này... Rồi hãy quán tưởng Phật Hộ Trì ngồi trên không 
trước mặt và bên trên mình, chủng tử Hum màu xanh 
dương ở Trung khu Tim của mình phát ra ánh sáng năm 
màu. Kế đến, hãy giữ phép Thở Cái Bình và dùng năng 
lực của nó bắn Hưưn đi lên trong Kênh Giữa đến Cửa 
Thanh Tịnh [một chỗ hở nhỏ xíu ở Trung khu đỉnh đầu,] 
và đồng thời hét lớn “Hig!” để tăng cường sức mạnh của 
cú “bắn.” Bây giờ hãy giữ Hưm ở Cửa Thanh tịnh trong 
một giây và rồi hãy nói lâm nhầm nhẹ nhàng “Gha!” để 
đem nó xuống trở về Trung khu Tim. Hãy lặp lại như 
vậy bảy lần trước khi dừng lại; rồi hãy tiếp tục thực 
hành lại. Sau một vài lần, hét lớn “Hig!” bảy lần liên 
tiếp, và bắn Hưưn ra ngoài thân đến Tim của vị Phật Hộ 
Trì đang ở trên không. Rồi lặp lại nhẹ nhàng với giọng 
thấp hơn — “Gha!” bảy lần liên tiếp như thế để đưa Hưm 
trở lại Trung khu Tìm của mình. 

Ai làm như vậy bốn lần một ngày, trong vải ngày, sẽ 
có kinh nghiệm sau đây: Đỉnh đầu sẽ ngứa và (cảm thấy) 
nóng, và ở giữa điểm đó sẽ nổi lên một cục u và tiết ra 
một chút nước vàng vàng... Nếu các triệu chứng này 
xuất hiện, hành giả nên biết rằng đó là những dấu hiệu 
thành tựu. Sau đó, hành giả nên ngừng lại, và chỉ lặp lại 


123 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


phương pháp này một hay hai lần một tháng; nhưng 
hành giả nên thường xuyên lập nguyện mạnh mẽ để sinh 
vào Tịnh Địa của Phật, tăng cường niềm tin và mong 
muốn mình sẽ đến đó. 


Sự Áp Dụng Yoga Chuyễn Di 


Khi tất cả các dấu hiệu chết xuất hiện và không thê 
làm gì được nữa để kéo dài sự sống, nên áp dụng Yoga 
Chuyển Di. Người nào làm như vậy trước khi sự chết 
đến là phạm đại tội và bị đọa địa ngục... 

Kỹ thuật của Yoga này vào lúc chết giống như đã 
trình bày ở trên, ngoại trừ phần trên của Kênh Giữa và 
Cửa Thanh Tịnh nên quán tưởng rộng rãi mênh mông và 
không chướng ngại. Bây giờ hãy quán tưởng Hư ở 
Trung khu Tim và dồn hết sức mạnh, hét “Hig!” Lập tức 
Hưm từ Kênh Giữa bắn ra ngoài, đi qua Cửa Thanh 
Tịnh, và trong tích tắc đến Tim của vị Hộ Phật ở trên 
không phía trước mình. Nếu ngay phút giây ấy mà hành 
giả cảm thấy mọi vật trở nên rất đen tối, khí vọt ra, đỉnh 
đầu ngứa và đau, hãy biết rằng đây là dấu hiệu chắc 
chắn mình sắp lìa khỏi thân đến cõi Tịnh Địa của Phật. 
Nếu không có những dấu hiệu như thế xuất hiện, hãy 
đem Hưưn xuống, yên nghỉ, và hãy cỗ gắng một lần nữa. 
Khi những dấu hiệu đó xuất hiện, hãy tiếp tục hét “Hig!” 
từ hai mươi mốt lần đến hai mươi lăm lần, và nhất định 
mình sẽ được sinh vào Tịnh ĐỊa. 

Bạn bè, thân nhân, hay bất cứ ai ở bên cạnh người 
hấp hối, cũng nên trợ giúp họ vào lúc nghiêm trọng này 


124 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


bằng cách nhắc họ nhớ đến những chỉ dẫn của Yoga 
Chuyển DI, tăng cường sự tự tin và niềm tin của họ, và 
cầu nguyện cho họ... 

Những ai không có cơ hội tu tập Yoga này trong các 
đời của họ có thể thử làm như sau: 

Khi chết đến gần, hãy cầu nguyện, cúng dường, sám 
hối, và nói lên những ước mong của mình trước chư 
Phật. Phát Tâm Bồ-đề, từ bỏ tất cả mọi ý nghĩ xấu, và từ 
bỏ tất cả mọi ràng buộc. Hãy nằm nghiêng về bên phải — 
quay mặt về hướng Tây - cong hai đầu gói lại, đặt chân 
trái lên trên chân phải. Bàn tay phải nên để yên dưới má 
phải và bàn tay trái trên chân trái. Rồi, nhiệt tình khởi 
phát lòng mong muốn được sinh vào Tịnh Địa của Phật, 
hãy áp dụng những chỉ dẫn của Yoga Chuyển Di. Ai 
không biết những chỉ dẫn đó, nên có một người nào đó 
biết và nói văn tắt cho họ. Nếu không có ai biết, hãy đơn 
giản tập trung vào Tim của vị Hộ Phật đang đứng trên 
không phía trước và bên trên mình, và liên tục hét 
“Hig!” hai mươi mốt lần, như thế là đang ném [tâm] 
thức của mình vào trái tim của Phật.. 

Nếu có người nhẹ nhàng xoa đi: của người hấp hối 
và niệm nhiều lần “sMan.Lha” — một trong các danh 
hiệu của Phật - thì Tám Bồ-tát sẽ đến dẫn thức của 
người hấp hối đến cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A- 
Di-Đà... 

Ai thấy một con vật đang hấp hối nên niệm 
“Ratnakuta” — một danh hiệu khác của Phật —- như vậy 
thức của con vật sẽ được sinh vào cõi cao hơn... 

Những người không thể nhận ra Ánh sáng của sự 
Chết và Thân Huyễn của Trung Âm, nhưng nương vào 
Yoga Chuyển Di sẽ được sinh vào cõi cao hơn, có thể 


125 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


chia thành ba nhóm: Những hành giả yoga có phú bầm 
tốt sinh trong Tịnh Địa của Phật có thể đạt Giác ngộ Tối 
hậu một cách dễ dàng ở đó; những người trung bình có 
thể sinh ở một nơi mà Pháp và Kim Cương thừa chiếm 
ưu thế, và như vậy trong một vài kiếp cũng sẽ đạt đến 
Phật Quả; những người thấp hơn, nhờ phương tiện Yoga 
này, có thê tránh được những đau đớn to lớn của chết, 
thoát khỏi sự sợ hãi của Trung Ấm, và sinh vào nơi hạnh 
phúc; như thế đương nhiên họ cũng sẽ được Giải thoát... 


LỜI KẾT 


AI tu tập giáo lý thâm sâu này của Sáu Yoga không 
bao giờ nên bằng lòng hay tự mãn vì những kinh nghiệm 
tốt nhưng nhỏ bé đạt được trong thiền định. Thay vì thế, 
họ nên chuyên cần và khiêm tốn tu tập cho đến khi chấm 
dứt cuộc đời...Nếu một người thiếu quyết tâm và kiên 
trì, nên thiền định về sự vô thường của cuộc đời và 
những đau khổ của Sinh-tử... . Nếu họ ích kỷ và chấp 
ngã, họ nên thiền định về Bi, thiện chí, và Tâm Bồ-đè... 

Khi tu tập Sáu Yoga, không bao giờ bỏ Pháp thiền 
định căn bản, như tụng lời cầu nguyện “Qui Y,” thiền 
định về Bi, Tâm Bồ-đê, sám hối, lễ lạy, hồi hướng, và 

. Họ nên tu tập những điều này ít nhất một hay hai 
thời một ngày. Về các thiền định chính của Sáu Yoga, 
họ nên tu tập chúng từ bốn đến sáu lần một ngày — khi 
thức, hãy luyện tập Yoga Nội Nhiệt và Yoga Thân 
Huyễn; khi ngủ, hãy luyện tập các Yoga Ánh Sáng và 
Giấc Mộng. 


126 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


AI chưa làm chủ được Yoga Nội Nhiệt thì không thể 
làm cho khí đi vào, ở lại, và hòa tan trong Kênh Giữa, 
cũng không thể mở ra Bốn Không hay Bốn Cực lạc, 
cũng không thể phóng tưởng Thân Huyễn từ Ánh sáng. 
Kết quả, họ không thể tu tập đúng các Yoga Giấc Mộng 
và Trung Âm... Đây là lý do Yoga Nội Nhiệt được xem 
là phép tu tập quan trọng nhất của sáu Yoga. 

Do đó, nên dùng ít nhất một nửa hay một phần ba 
thời gian của mình để tu tập Yoga Nội Nhiệt, ngay cả 
khi phép tu chính của mình là các Yoga khác. Thỉnh 
thoảng cũng nên tu tập các Yoga Trung Âm và Chuyên 
Di để làm sống lại trí nhớ về chúng. 


NHỮNG NÓI KẾT CỦA SÁU YOGA 


[Vì Mật giáo đặt căn bản trên quan điểm tính đồng nhất 
của Sinh tử và Niết-bàn, sự thăng hoa của Dục-vọng- 
Phiền-não, và sự khai mở của Ba Thân Bắm Sinh], sự tu 
tập Sáu Yoga như thế có thê “nối lại” hay “liên kết” với 
ba Dục-vọng- Phiền-não và Ba Thân của Phật bằng một 
số cách. Phép tu luyện Yoga Nội Nhiệt và Yoga Thân 
Huyễn trong trạng thái thức có thể “liên kết? với yếu tố 
tham; phép tu của các Yoga Ánh Sáng và Giấc Mộng 
với vô minh; phép tu của các Yoga Trung Âm và Thân 
Huyễn [?] với sân. 

Tự thâm nhập mình vào Ánh Sáng Bắm Sinh là liên 
kết với Pháp Thân; từ Ánh Sáng phóng tưởng Thân 
Huyễn do Tâm-Khí tạo nên là liên kết với Báo Thân; 
hòa tan các yếu tố thô của thân trong Kênh Giữa và 


127 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


chuyên hóa chúng thành Mạn-đà-la là liên kết với Hóa 
Thân... 

Váo lúc chết, tự thâm nhập trong Ánh Sáng Bấm 
Sinh là liên kết với Pháp Thân; phóng tưởng Thân 
Huyễn ở cảnh giới Trung Âm là liên kết với Báo Thân; 
và sinh ở nhiều nơi khác nhau và nhiều hình thức khác 
nhau là liên kết với Hóa Thân... 


Lại nữa: 

Ngủ tương ứng với Pháp Thân, mộng tương ứng với 
Báo thân, và thức tương ứng với Hóa Thân... 

Có nhiều cách khác để “nối lại” hay “liên kết? Sáu 
Yoga với Ba Thân và Ba Dục-vọng- Phiền-não, nhưng 
những điều vừa nói trên cũng đủ để minh họa nguyên 
tắc chung. 

. Những ai làm chủ được các Yoga Phát Sinh và 
Hoàn Thiện [Thành Tựu] và nguyện đạt thành Phật Quả 
trong đời này nên tu tập “Mật Hạnh.” Tuy nhiên, ngày 
nay ở Tây Tạng, có ít hành giả yoga có thê làm được 
điều này. Những ai muốn biết về nó nên tham khảo các 
nguồn khác. Theo các Đạo sư của Truyền thừa Rỉ tai, ai 
tu tập các “Mật Hạnh” này, không những nên thành tựu 
các Yoga Phát Sinh và Hoàn Thiện mà còn tự nó thực 
hành cho phù hợp với các Giới luật Tiểu thừa và Đại 
thừa. Họ không nên nói lời bình phẩm thế gian, mà 
thường xuyên ở trong các nghĩa trang, rừng núi hẻo 
lánh, và tất cả những nơi hoang văng khác để tu tập 
cúng dường và thực hành theo Mật giáo. Giống như một 
con vật bị thương, tâm họ không có sự ưa thích trong thế 
gian này; giống như một con sư tử, họ đi bất cứ nơi nào 
cũng không sợ; họ hành động như gió trên bầu trời và 


128 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


không ràng buộc vào bất cứ giá trị nào của đời sống họ. 
Tâm họ không có vật gì cả, giống như Không; hành 
động của họ tự do giống như hành động của một người 
vô tâm trí, không có phân biệt... 


NHỮNG THÀNH TỰU CỦA SÁU YOGA 


Có hai loại thành tựu mà một người có thể mong đạt 
được qua tu tập Sáu Yoga, một loại là thế tục và loại kia 
là siêu việt. Loại trước gồm có (A) Bốn Thực hiện, và 
(B) Tám Thành tựu (Siddhis, accomplishments). 


Thành Tựu Thế Tục 
Bốn Thực Hiện là: 


(1) Đạt được năng lực ngăn ngừa tai họa và những 
bất hạnh cho mình và người khác. 

(2) Đạt được năng lực gia tăng công đức và may 
mắn. 

(3) Năng lực thu hút những điều mong muốn. 

(4) Năng lực vượt qua tất cả chướng ngại và điều ác. 


Tám Thành Tựu là: 
(1) Đạt được thanh kiếm huyền bí đem lại mọi ước 
mong của một người [Như ý kiêm]. 


(2) Đạt được những viên thuốc huyền diệu có diệu 
lực chữa lành. 


129 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(3) Đạt được thiên nhãn. 

(4) Năng lực đi nhanh. Ộ 

(5) Thuôc trường sinh huyện thuật biên già thành 
trẻ. 

(6) Năng lực tham dự các hoạt động của các thiên 
nữ. 

(7) Năng lực ân thân trong đám đông. 

(8) Năng lực đi xuyên qua tường, đá và núi... 


Những thành tựu thế gian này có thê đạt được do tu 
luyện một mình Yoga Phát Sinh, nhưng Thành Tựu Siêu 
Việt hay Tối Thượng chỉ có thê đạt được qua sự tu luyện 
phối hợp cả Yoga Phát Sinh và Yoga Hoàn Thiện... 


Thành Tựu Siêu Việt 


Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận vắn tắt những giai 
đoạn khác nhau của Thành Tựu Siêu Việt. 


Bốn giai đoạn trên Con Đường là: 


(1) Ai đã đi vào đường Đạo và ồn định được các 
phép tu tập và những kinh nghiệm của cả hai 
Yoga [Phát Sinh và Thành Tựu] thì được xem là 
đã đạt được giai đoạn thứ nhất — Giai đoạn Gom 
góp Tư Lương [Sambharal 

(2) Ai có thể dẫn Tâm-Khí vào Kênh Giữa và tạo ra 
“Bốn Cực Lạc Đi xuống” qua sự đi xuống của 
nguyên tố Tâm-Khí thanh tịnh, kinh nghiệm trực 


130 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


tiếp Cực lạc-Không, gia tăng rộng lớn những 
công đức thế tục của khí và kênh, được cho là đã 
đạt đến giai đoạn thứ nhì — Giai đoạn Dự liệu 
trước [Kiến Đạo vị] 

(3) Ai có thể kéo nguyên tố Tig Le thanh tịnh đi lên 
qua Kênh Giữa, tạo ra “Bốn Cực Lạc đi lên,” ổn 
định Tig Le ở Trung khu Đầu, lần lượt mở các 
nút trói buộc Kênh Giữa, ... tây sạch tất cả 
những chướng ngại trong Sáu Xa-luân, và loại 
trừ hết cái này đến cái khác của hai mươi mốt 
ngàn sáu trăm khí nghiệp, được cho là đã đạt các 
giai đoạn thứ ba hay thứ tư — gồm cả các Giai 
Đoạn Giác Ngộ Tiên Khởi và Giác Ngộ Tiếp 
Theo, tức là, từ Địa (Bhumi) thứ Nhất đến Địa 
thứ Mười Hai. 

(4) Ai có thể thanh tịnh các khí, kênh và giọt tinh 
chất vi tế nhất, biến nhục thân thành Thân Cầu 
Vồng, thanh tịnh ba mươi hai khí và tám mươi ý 
nghĩ phân biệt — như thế mở ra ba mươi hai diệu 
tướng và tám mươi hình tướng sáng ngời của 
Thân Phật — được cho là đã đạt Phật Quả Toàn 
Hảo của Địa Thứ Mười Ba của Phật Kim 
Cương Trì (Vajradhara). Bởi vì Tâm-Khí của 
Ngài là một của Trí Tuệ, và vì các chủng tự A và 
Ham”° được hợp nhất viên dung trọn vẹn, Ngài 
đạt Báo Thân Phật Quả Tối Hậu HaI-trong-Một. 
Ở nơi Ngài biểu hiện tính Vô-phân-biệt của Bi 
và Tánh Không được gọi là Pháp Thân; ở nơi 
Ngài biểu hiện Cực Lạc và Vinh Quang vô cùng 
được gọi là Báo Thân; ở nơi Ngài biểu hiện các 
hình tướng và trò chơi vô cùng sinh ra vì lợi ích 


131 


132 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


chúng sinh được gọi là Hóa Thân. Sự đồng nhất 
hay hợp nhất của các Thân này được gọi là Thân 
Pháp Giới. Với Bốn Thân này, Ngài sẽ chuyển 
Bánh xe Pháp giải thoát tất cả chúng sinh cho 
đến khi hết Sinh tử Luân hồi... 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


CHÚ THÍCH 


(1) Ba Thân (Ph.: Trikaya): tức là Pháp Thân (Dharmakaya) — Chân 
thân; Báo Thân (Sambhogakäya) — Thân Thọ hưởng; và Hóa Thân 
(Nirmanakäya) - Thân Biến hóa. Pháp Thân là hiện thân của Tánh 
Không (Šũnyatä), vốn bất sinh. Nó siêu việt và ở bên kia tất cả mọi 
thuộc tính và chỉ định. Báo Thân là hóa hiện thần diệu của Pháp 
Thân - Thân Sáng ngời và Vinh quang chỉ hiển lộ cõi Tịnh Địa của 
Phật. Hóa Thân là Thân Hóa hiện sinh trong các thế giới khác nhau 
vì lợi ích chúng sinh. 


(2) Kim Cương Trì (Ph.: Vajradhara; T.T.: rDo.rJe. hChan.): Theo 
truyền thông Mật giáo Tây Tạng, Phật Kim Cương Trì được xem là 
vị Phật thứ nhât đã ban cho tât cả các giáo lý Mật giáo. 


(3) Ba Yoga: Đây có lẽ chỉ những Yoga được thiết kế để thuần hóa 
thân, khâu và ý. 


(4) Thành tựu Tối thượng: Giác ngộ viên mãn, hay Phật Quả. 


(5) Gambopa: Đại đệ tử của Milarepa, một đại học giả và hành giả 
yoga, vào thê kỷ 12, đã truyền bá Phải Ghagyuba (Kagyupa: Khâu 
truyền) ở Tây Tạng. 


(6) Dumo (T.T.: gTum.Mo.; Ph.: Candali): nhiệt hay “lửa” huyền bí 
sinh ra ở Trung khu Rôn trong lúc tu tập Yoga Nội Nhiệt. [Lửa 
Tam-muội]. 


(7) Bardo (T.T.: Bar.Do.): Trung Âm hay cảnh giới Trung gian: 
trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh. Theo Phật giáo, đây là 
cảnh giới rất quan trọng cung cấp không những cơ hội tốt cho Giải 
thoát và Giác ngộ mà còn giống như một ngã ba đường cho (cư 


133 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


dân) người ở Trung Ấm có vận mệnh tùy thuộc vào nó. Xem đoạn 
nói về Yoga Trung Âm. 


(8) Chỉ dẫn Cốt lõi ŒT.T.: Nan.Nag. hay gDam.Nag.): hay chỉ dẫn 
cốt yếu, gồm các cốt yếu của giáo lý Mật giáo chuyên vận đến đệ 
tử, thường trong hình thức rất đơn giản, chính xác, nhưng thực 
dụng. 


(9) Sáu Yoga: các Yoga về Nội Nhiệt (Dumo, Tumo), về Thân 
Huyễn, về Giác Mộng, về Ánh Sáng, về Trung Âm và về Chuyên 
DI. 


(10) Chủ Nhân của những Bí Mật: một danh hiệu khác của 
Vajradhara (Kim Cương Trì); một vài người nói là một danh hiệu 
khác của VaJrapäni (Kim Cương Thủ). 


(11) Đa-ki-m (Ph.: )DZ&/ns; T.T.: mKhah.hGro.Ma.; nghĩa đen: 
không hành nữ): những Thiên nữ Mật giáo bảo vệ và phục vụ Giáo 
pháp Mật giáo. Họ không phải là những bậc giác ngộ bất biến; có 
nhiều chúng sinh cũng gọi là Đa-kini thế gian (T-T.: 

hJig.rTen.mKhah.hGro.Ma.) vẫn còn bị Sinh-tử ràng buộc. 


(12) Hai Yoga: Trong Annuffara Tanfra, “Mật điển Vô thượng,” có 
hai pháp tu tập chính: một là Yoga Phát Sinh (T.T.: sKyed.Rim.) và 
một là Yoga Hoàn Thiện (T.T.: rDosgs.Rim). Cái trước cũng có thê 
dịch là Yoga Phát triển hay Sáng tạo, chuẩn bị cho cái sau, và nhấn 
mạnh vào thực hành tập trung và quán tưởng. Những khía cạnh 
chính của nó gồm những bước sau đây: 


1. Quán tưởng tất cả các đối tượng và tự-thân như hòa tan vào 
Không. 

2. Quán tưởng trong Không một hạt giống (bTja: chủng tử) tự nó 
biến thành một hình tượng của Phật Tự-Hộ-Trì. 

3. Quán tưởng Thân Phật Tự-Hộ-Trì trong toàn thể, gồm cả Ba 
Kênh Chính và Bốn Xa luân (Cakras). 

4. Quán tưởng Mạn-đảà-la và đồng nhất tất cả các hóa hiện với 
Phật Quả. 


134 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


5. Niệm Mật Chú của Phật Hộ Trì và áp dụng một phép quán 
tưởng đặc biệt cho một mục đích yoga đặc biệt. 

6. Quán tưởng tất cả các đối tượng, gồm cả Thân Phật Tụ-Hộ- 
Trì, như hòa tan vào bTJa (chủng tự) ở Xa-luân Tim, và bTja lại hòa 
tan vào cái Không vĩ đại. 

7. Từ Không lại phóng tưởng Phật Tự-Hộ-Trì và Mạn-đà-la. 


Yoga này nhắn mạnh các phép quán tưởng và sự tu luyện yoga 
căn bản và tinh thần. Nhưng tất cả những điều này dính dáng với nỗ 
lực có ý thức qua “tâm thế tục,” không thê coi nó là siêu việt, trong 
bản tánh, và chỉ được chỉ định như là một phép tu dự bị cho các 
Yoga cao hơn. 


Yoga Hoàn Thiện là pháp tu tập Yoga Mật giáo cao cấp, mục 
đích chính của nó là đưa các nghiệp khí vào Kênh Chính và chuyển 
hóa chúng thành Ánh Sáng Trí Tuệ, như thế sẽ nhận ra Pháp Thân. 
Rồi từ Pháp Thân, hành giả yoga được học đưa Báo Thân và Hóa 
Thân lên. Trong nhóm Yoga Hoàn Thiện, các Yoga Nội Nhiệt và 
Thân Huyễn là hai Yoga chính - các Yoga Ánh Sáng, Giấc Mộng, 
Trung Âm và Chuyên Di là phụ. 


(13) Sáu đại hay sáu nguyên tố: đất, nước, lửa, gió (khí, không khí), 
không gian và thức. 


(14) Thức A-lay-a (Phạn: Alaya; T.T.: Kun.gShi.Nam. Ces.), hay 
Hàm Tàng Thức, A Lại Da Thức - nó bảo trì hay “tàng chứa” tất cả 
ký ức và thói quen (tập khí). Nó cũng được gọi là Thức Căn bản, 
Thức Nguyên sơ, Thức của Nghiệp Thuần thục, và v.v... Cả Duy 
Thức tông (Yogäcära) và Phật giáo Mật tông đều nhắn mạnh tầm 
quan trọng và nghiên cứu Thức này. Khi một người đạt Phật Quả, 
nó được chuyên thành cách gọi “Trí Tuệ Như Gương Lớn” [Đại 
Viên Cảnh Trí]. 


(15) Bảy Thức: các Thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, (ý) phân biệt, 


và ngã-chấp. Những thức này cùng với Thức A-lay-a thành tông số 
tám Thức. 


135 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(16) Bởi vì hiện thời không có các sách tham khảo Tây Tạng, dịch 
giả không có cách nào nhận diện được tên của “tám mươi kiêu ý 
nghĩ phân biệt” này. 


(17) Khải Thị, Gia Tăng, và Thành Tựu (T.T.: sNan.Ba.” rGyas.Ba., 
[và] Thob.Ba.): Đây là ba giai đoạn trong đó Ba cái Không [Voids] 
tuần tự xuất hiện, và tám mươi ý phân biệt và Phiền Não-Dục Vọng 
tuần tự lắng xuống trong quá trình “Hòa tan của Tâm-Khí.” Điều 
này có thể xảy ra trước khi ngủ, vào lúc chết, và khi khí đi vào 
Kênh Giữa. Xem đoạn nói về Yoga Ánh Sáng. 


(18) Nền Tảng, Con Đường, và Thành Tựu (T.T.: gShi.Lam. 
hBras.Bu.): Ba thuật ngữ này rất thường dùng trong các bản văn 
Mật giáo Tây Tạng. Nền Tảng (gShi.) ám chỉ nguyên lý căn bản của 
Phật giáo Mật giáo; Con Đường (Lam.) là sự tu tập, hay cách hành 
động thích nghi với nguyên lý “Nền Tảng”; Thành Tựu hay “Quả” 
(hBras.Bu.) là sự chứng ngộ đầy đủ nguyên lý “Nên Tảng.” Ví dụ, 
Nền tảng của Sáu Yoga được đặt trên niêm tin quyết rằng Phật tánh 
bẩm sinh, không có nên tảng này không một môn tu tập nào có thể 
[dẫn đến]. Ba Thân của Phật Quả năm bên trong phức thể thân-tâm. 
Do đó, Nền Tảng là nguyên nhân, hạt giống, hay tính tiềm năng của 
Ba Thân bên trong tất cả chúng sinh; Con Đường của Sáu Yoga là 
sự tu tập dựng lập bên trong cái khung của nguyên lý căn bản này; 
và Thành Tựu là sự chứng ngộ đầy đủ Ba Thân. 


(19) Demchog (T.T.: bDe.mChog.; Ph.: Šamvara): Một vị thần Mật 
giáo quan trọng của Mật điên Mẹ (Mother Tantra). 


(20) Yoga Phát Sinh (T¿T.: sKyed.Rim.): Xem Chú thích 12. 


(21 Cửa Thanh Tịnh [hay Thiên môn] (T.T.: Tshans.Bu.; Ph.: 
Brahma-randhra): “lỗ” kín trên đỉnh đầu. Đây là Cửa hay lối ra duy 
nhất mà qua đó thức của con người có thê lìa khỏi thân và sinh vào 
Tịnh Địa của Phật. 


(22) Ba Kênh: Kênh Giữa (T.T.: dBu.Ma.), Kênh Phải (T.T.: 


Ro.Ma.), và Kênh Trái (T.T.: rKyan.Ma.). Đây là ba Kênh huyền bí, 
hay Nãdïs trong thân. Tât cả ba Kênh đêu năm ở phân giữa của 


136 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


thân, chạy song song với nhau. Kênh Phải được cho là tương ứng 
với hệ thái dương, Kênh Trái với hệ thái âm, và Kênh Giữa với sự 
hợp nhất của thái dương và thái âm. Kênh Phải và Kênh Trái được 
xem là những kênh Sinh-tử [Luân-hồi, Samsära]và Kênh Giữa là 
Kênh đưa đến Niết-bàn [Nirvãna]. Quán tưởng rõ ràng về ba Kênh 
này là điều kiện tiên quyết cho sự tu tập Sáu Yoga. 


(23) Bốn Xa luân (Ph.: Cakras; T.T.: rTsa.hKhor.bShi.), hay Bốn 
Trung khu nằm ở đầu, cỗ họng, ngực, và rồn theo thứ tự, và nối kết 
với Kênh Giữa. Xa luân Đầu cũng được gọi là Trung khu Đại Cực 
Lạc; Xa luân Cô họng là Trung khu Hưởng Thụ; Xa luân Tim là 
Trung khu Pháp; và Xa luân Rốn là Trung khu Chuyển [Đổi, Di, 
Hóa, Biến]. 


(24) Tig Le (T.T.: Thig.Le.; Ph.: Bindu), có nghĩa là “chấm” hay 
“giọt,” khi dùng trong các bản văn Mật giáo nó có nghĩa là “tinh 
chất” của sinh lực, tức là, tỉnh dịch của nam và “máu” của nữ. 
Trong nghĩa rộng hơn, Tig Le dường như chỉ tất cả mọi sự phân tiết 
bên trong thân, nhất là những phân tiết của hệ thống nội tiết. Tig Le 
cũng là một từ tương đương của Tâm Bồ-đề khi Tâm Bồ-đề được 
dùng theo nghĩa Mật giáo. 


(25) Tâm-Khí (T.T.: Rlun.Sems.): Xem Lời Nói Đầu, Chú thích 2. 


(26) Dùng một ngón tay chận lỗ mũi bên trái và hít vào qua lỗ bên 
phải, rôi đảo ngược quá trình này và hít vào qua lỗ bên trái, một 
người sẽ sớm khám phá ra rằng ở một trong hai lỗ mũi hơi thở lưu 
chuyền tự do hơn lỗ kia. Theo “sinh lý học Mật giáo,” chỉ có sáu 
thời trong mỗi 24 giờ trong đó cả hai lỗ mũi tải hơi thở bằng nhau. 
Người ta nói rằng đây là do sự luân phiên của “những biến đổi khí” 
trong Xa-luân Rồn. Phán đoán theo thời gian và sức mạnh của hơi 
thở qua hai lỗ mũi, hành giả yoga có thể nói trước nhiều sự có quan 
trọng ảnh hưởng đến mình và thế giới. Nghệ thuật này được nghiên 
cứu kỹ lưỡng trong tập sách, Nội Nghĩa Thâm Sâu (T-T.: 
Zab.Mo.Nan.Don.) [chưa được dịch sang tiếng Anh trong thời gian 
này] của Garmapa Rang-jhang Dorje, và các nguồn khác. 


137 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(27) Chủng tự Bïja (T.T.: Sa.Bon., có nghĩa là “hạt giống”) là tỉnh 
thê, hay những biểu tượng chính của một vị thần, của một Xa-luân, 
của một nguyên tố (đại), hay những cái tương tự. Người ta tin rằng 
bằng cách hành trì một b1ja, một người có thể làm thức tỉnh hay làm 
chủ nguyên tố mà nó tiêu biểu. 


(28) Phép Thở Cái Bình luôn luôn ổn định: một kiêu Thở Cái Bình 
dịu nhẹ; khía cạnh chính của nó là đặt một sức ép liên tục nhưng 
nhẹ nhàng trên phân dưới của bụng. 


(29) Cốt yếu của pháp tu Đại Thủ Án đã được cống hiến một cách 
TỐ ràng trong Phần I, nhất là trong NHỮNG: ĐIÊU CỐT YÊU CỦA 
PHÁP TU ĐẠI THỦ ÁN của Lạt- -ma Kong Ka, thực ra nó là nòng 
cốt hay cốt lõi của chỉ dẫn bằng lời về Đại Thủ Ấn. Tổng Quan Đại 
Thủ Án của Drashi Nanjhal là một tác phẩm rất bác học, cũng là 
một tập sách đồ sộ, và cho đến bây giờ nó vẫn chưa được dịch sang 
bất cứ ngôn ngữ châu Âu nào. Mục đích chính và chủ đề của tác 
phẩm này là cung cấp một nền móng lý thuyết cho Đại Thủ Ấn 
trong ánh sáng Bát-Nhã (Prajñaparamitäa). Tuy nhiên, theo ý kiến 
của dịch giả, không một giáo lý nào vê pháp tu Đại Thủ Ấn có thê 
tìm thấy cao hơn hay sâu hơn những chỉ dẫn của Lạt- -ma Kong Ka, 
cùng với Bài Ca Đại Thủ Án và Lời Nguyện Đại Thủ Án. Văn học 
Tây Tạng quả thực bao la, nhưng giáo lý cao nhất chính là luôn 
luôn đơn giản và chính xác. (Garma C. C. Chang). 


(30) Bốn Trí Tuệ-Cực Lạc, hay Bốn Trí Không-Cực Lạc (T.T.: 
bDe.sTon. Ye.Ces.): Trong Phật giáo Đại thừa đại cương, “Trí-Tuệ- 
của-Không” (Không Trí) thường được nhắn mạnh; nhưng “Không 
Trí-Cực Lạc” dường như chỉ có nguồn gốc Tây Tạng. Trong Sáu 
Yoga, “Bốn Không” và “Bốn Cực Lạc” đường như cũng có thê thay 
đổi nhau. 


(31) Đây gọi là “hai mươi bốn nơi tụ họp” của các Đa-ki-ni và hành 
giả Mật tông ở Ấn độ. 


(32) Yi-đam (T.T.: Yi.Dam.): Phật Hộ Trì, được Đạo sư chọn cho 
một người trong lễ Khai thị [Quán Đảnh] để họ cầu nguyện và 
nương tựa. Trong pháp tu Yoga Phát Sinh, hành giả yoga quán 


138 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


tưởng nhục thân của hành giả như trở thành thân của Phật Hộ Trì — 
thực sự là nơi nương tựa của hành giả yoga trong toàn thời kỳ hành 
giả tu tập. Đa-ki-m (T.T.: mKhah.hGrol.Ma.), có nghĩa là những 
không hành nữ, là những thiên nữ Mật giáo đóng vai trò cực kỳ 
quan trọng trong tất cả những hành động Mật giáo. Những Hộ thần 
(T.T.: Srun.Ma.) là những thần hay những năng lực Mật giáo bảo vệ 
Giáo pháp, hướng dẫn và phục vụ hành giả yoga. 


(33) Tám Sở Đắc Thế Gian hay Tám Gió [Bát Phong]Thế Gian: 
Tám “ngọn gió” hay tám ảnh hưởng làm tăng các phiên não, tức là: 
được, mât; sỉ nhục, khen ngợi; ca tụng, chê cười; buôn phiên, vui 
Vẻ. 


(34) Yum: Phật Mẫu. 


(35) Mayä , Huyễn hóa: Hư vọng hay mê hoặc. Mãyã là chủ thuyết 
cho rằng những hóa hiện mà chúng ta kinh nghiệm đều là hư huyễn 
và mê hoặc, không thực sự hiện hữu. 


(36) Mật Chú Vajrasattva: một Mật Chú (Mantra) nồi tiếng và quan 
trọng gồm một trăm âm tiết; nhiệm vụ chính là để thanh tịnh tội lỗi 
và xóa bỏ tất cả những chướng ngại tỉnh thần. Hầu hết tất cả các 
Lạt-ma Tây Tạng niệm Mật Chú này trong những cầu nguyện hằng 
ngày của họ. 


(37) Nếu không có một Đạo sư phẩm hạnh, hành giả yoga có thể 
câu nguyện trực. tiếp với Phật và thọ nhận sự Khai thị từ Phật qua 
quán tưởng và cầu nguyện. 


(38) Nếu một hành giả yoga Mật giáo tiếp xúc với những người và 
vật bị câm hay đi đên những chỗ “ô uê,” hành giả sẽ có nguy cơ bị ô 
nhiễm, như vậy là cản trở sự tiên bộ yoga của hành giả. 


(39) Bốn cái Không của Giấc Ngủ: bốn sự khai mở kế tiếp nhau của 
Không xảy ra ngay trước hay sau giấc ngủ. Đó là: Không Khởi Đầu, 
Không Cùng Cực, Không Tối Thượng, và Không Bâm Sinh. Sự 
khác nhau trong Bốn cái Không này là mức độ sáng tỏ và “hoàn 
hảo” của chúng. 


139 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


(40) Trong sự hòa tan của chữ /ưưn, cái đm nhỏ cuối cùng có thể 
nhận thức được — cái điểm nhỏ xíu còn lại trong “quá trình hòa tan” 
của Hưm sau khi Tig Le biến mất — được biết như là “Nãda.” Xem 
hình vẽ sau đây: 

[ ố~Nau ]. Người ta cũng nói rằng “Nãda” là một âm huyền bí tự 
sinh mà không phải là do sự va chạm của hai vật thê sinh ra. 


(41) Sắc Thân (Ph.: Rupakaya): Thân của Hình tướng, ám chỉ cả 
Báo Thân (Sambhogakaya) và Hóa Thân (Nirmanakãya) của Phật 
Quả. 


(42) Sắc uẩn (nghĩa đen: Sự Kết tụ [Ph.: Skanda] của Hình tướng): 
thực ra nó ám chỉ vật chất, vật thê, hay bất cứ cái gì tạo thành bằng 
các yếu tố khác nhau. ' Năm Uấn,” một thuật ngữ rất thường dùng 
trong văn học Phật giáo, vốn được đưa ra để phản bác ý niệm về 
một hiện thể tuyệt đối, một cái ngã vô hình, một tự thể, và những 
cái tương tự. 


(43) Trí Tuệ Lớn Như Gương hay Đại Viên Cảnh Trí: Thuật ngữ 
này không nên hiểu theo nghĩa đen, bởi vì không thể nói rằng chúng 
sinh phàm phu có Trí nào trong Năm Trí của Phật Quả như đã cho 
thấy trong phần này. Lý do của cách diễn đạt này là, theo Duy thức 
tông (Yogãcãra) Phật giáo, khi một người đạt đến Phật Quả thì năm 
Thức của (mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân) trở thành Thành Sở Tác Trí 
hay Trí Thực Hiện; tâm của hành giả, hay Thức Thứ Sáu, trở thành 
Diệu Quán Sát Trí; Ngã Thức của hành giả, hay Thức Thứ Bảy, trở 
thành Bình Đăng Tánh Trí; và Thức A-lại-da của hành giả, Thức 
Thứ Tám, trở thành Đại Viên Cảnh Trí. 


(44) Ở đây, dịch giả cũng không có những sách tham khảo Tây 
Tạng nên không có cách nào đê nhận diện những danh từ này. 


(45) Thần hồn Bắm Sinh hay Ma Bắm Sinh: Đây thực ra là sự 
phóng tưởng của tâm một người, biên dạng trong hình tướng của 
thân, ghi lại tât cả những hành vị thiện, ác và trình cho Diễm vương 
(Yama). 

(46) Tam Bảo hay Ba Bảo: Phật, Pháp và Tăng. 


140 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


(47) Tám Cửa: hai lỗ tai, hai con mắt, mũi, miệng, hậu môn, vả cơ 
quan sinh dục. 


(48) A là bïja (âm tiết chủng tử) của Trung khu Rốn, biểu tượng 
cho nguyên tố dương; #zưm là bïja của Trung khu Đầu, biểu tượng 
cho nguyên tô âm. Hai bïja này cũng được gọi là Tig Le đỏ và trắng 
hay Tâm Bồ-đè. 


141 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


THUẬT NGỮ 


A-lại-da thức (Ph.: Alaya) — Hàm Tàng thức hay Tàng 
Thức nơi bảo quản các “hạt giống” (chủng tử) của các 
ấn tượng tỉnh thần và gìn giữ sự hình thành thói quen 
(huân tập). Trí nhớ và học thức có thê có là do Thức 
này. Nó là “Nền Móng” hay “gốc rễ” của các Thức 
khác, và được các Trường phái Phật giáo Đại thừa xem 
như là Thức “Nguyên thủy” hay “Phổ biến.” 


Ba-la-mật-đa (Ph.: Pãramitä) — những hành vi tỉnh thần 
của một Bồ-tát; những hành động công đức và vị tha 
khiến một người có thể đạt đến cảnh giới Giác Ngộ 
Hoàn Toàn. 

Ba Thân hay Tam Thân (Ph.: Trikãya) — Ba Thân của 
Phật Quả, tức là, Pháp Thân hay Chân Thân 
(Dharmakaya); Báo Thân hay Hỷ Lạc Thân 
(Sambhogakaya); Hóa Thân hay Nhục Thân 
(Nrrmanakäya). 


Báo Thân (Ph.: Sambhogakãaya) —- Thân Phật vinh 
quang và thân diệu, hiện thân trong cõi Tịnh độ và chỉ 
có thê thây được đôi với những Bô-tát giác ngộ. 


Bồ-đề (Ph.: Bodhi) — Bồ-đề của Phật hay quan tâm đến 
Phật Quả. 


142 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Bồ-tát (Ph.: Bodhisattva) — một người nguyện cổ gắng 
vì Giác ngộ và độ tất cả chúng sinh; một người phát 
nguyện vì Phật Quả và những hành vi vì người khác; 
một người giác ngộ, hay một người theo Phật giáo Đại 
thừa. 


Cõi Trung gian hay Trung Ấm (Ph.: Bardo) - giai 
đoạn trung gian giữa chêt và tái sinh. 


Dumo (T.T.: gTum.Mo.) — Tumo “lửa huyền bí” phát 
sinh ở Trung khu Rôn qua sự tu luyện Yoga Nội Nhiệt. 
[Lửa Tam muội, Luông Hỏa Hâu|. 


Đa-ki-ni (Dãkinï) — thiên nữ, không hành nữ, nữ thần 
của Mật giáo. 


Đại Thủ Ấn (Ph.: Mahãmudrä, nghĩa đen: Đại Biểu 
Tượng) — một giáo lý đưa đến sự chứng ngộ Tâm Bản 
Nhiên, hay Pháp Thân; những chỉ dẫn cách tu tập thiền 
định về Tánh Không (Ph.: Šũnyatä). 


Định (Ph.: Samaädhi) — nghĩa đen là “đặt lại với nhau” 
hay “kết hợp với,” tức là, một trạng thái tập trung thuần 
khiết hay “trong suốt” trong đó tâm và đối tượng quan 
sát hòa thành một. 


“Hạt giống” hay Chúng tử (Ph.: Bïja, T.T.: Sa.Bon.): 
một âm tiết hay âm thanh đặc biệt được tin là biểu hiện 
yêu tánh của một vị thần, một nguyên lý, một Xa-luân 
(Cakra), hay những cái tương tự. 


143 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Hóa Thân (Ph.: Nirmanakäya) - Thân Hóa hiện của 
Phật, sinh trong nhiêu hình tướng khác nhau trong 
những thê giới khác nhau. 


Kênh (Ph.: NãdÙ — “thần kinh” truyền sinh khí; những 
“kênh” huyền bí ở bên trong Thân Hành giả Yoga. 


Kênh Giữa hay Kênh Trung ương (T.T.: rTsa.dBu. 
Ma.) — kênh Chính dẫn đến Niết-bàn (Nirvãna), ở giữa 
“Thân Hành giả Yoga,” tất cả các khí Luân hồi và ý nghĩ 
được chuyển hóa thành Trí Huệ Siêu Việt và Năng lực 
bên trong Kênh này. 


Kinh nghiệm và Chứng ngộ (FT.: Nams. [vài 
rTog.Pa.) — Kinh nghiệm là kinh nghiệm không đầy đủ, 
không hoàn hảo, nhưng thật sự huyền bí mà một hành 
giả yoga đạt được trong thiền định; Chứng ngộ là kinh 
nghiệm đầy đủ, rõ ràng, hoàn hảo và huyền bí. 


Khí (Ph.: Prãna) — Thuật ngữ này chuyên chở nhiều 
nghĩa, chăng hạn như không khí, hơi thở, năng lực, sinh 
lực, vân vân. Trong bản văn này, nó thường có nghĩa 
hoặc (1) hơi thở, hay (2) “không khí” hay những dòng 
năng lực của thân. 


Khí-Tâm (T.T.: Rlun.Sems.) - Theo Mật giáo Tây 
Tạng, tâm và khí là hai mặt của một thực thê — không 
bao giờ nên nghĩ chúng như là hai sự vật riêng rẽ. Tâm 
là cái mà nó ý thức; khí là hoạt lực gìn giữ sự ý thức đó. 
AI làm chủ tâm, tự nhiên làm chủ khí, và ngược lại. 


144 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Mạn-đà-la (Ph.: Mandala; T.T.: dKyilhKhor.) — có 
nghĩa là “vòng tròn” hay “trung tâm.” Mạn đà la là một 
đồ hình biểu tượng, có tính cách hình học tượng trưng 
thế giới hiện tượng của chư Phật Mật giáo. Nó là “trung 
tâm” hay cõi trong đó chư thần Mật giáo cư ngụ. 


Mãyäã hay Huyễn hóa — Giáo lý chủ trương rằng tất cả 
mọi hiện tượng và kinh nghiệm trong vũ trụ hiện thân 
đều là hư huyền hay những trò ảo thuật; rằng tất cả sự 
vật không có tự thể. 


Mật điển (Ph.: Tantra) — Thánh thư của Mật giáo. 
Niết-bàn (Ph.: Nirväna) — cảnh giới Giải thoát tối hậu. 


Pháp (Ph.: Dharma) —- Thuật ngữ này có ba cách dùng 
chính trong Phật giáo: (1) Giáo Pháp của Phật giáo, giáo 
lý, lời dạy; (2) vật, hiện thẻ, vật chất; và (3) nguyên tắc 
hay pháp luật. 


Pháp Thân (Ph.: Dharmakaya) - Chân Thân, hay 
“Thực” Thân của Phật, vô hình tướng, phô hiện, tôi hậu, 
trông không, và bao trùm tât cả. 


Giọt Tỉnh Chất (Ph.: Bindu: nghĩa đen: “giọt” hay 
“chấm”, T.T.: Thig Le.) - Trong Mật giáo Tây Tạng, 
Giọt Tinh Chất hay Tig Le thường ám chỉ tinh thể lực 
sống của thân xác, cụ thể là tinh dịch của phái nam. Tig 
Le trong “Sinh lý học Mật giáo” dường như ám chỉ 
những phân tiết của hệ thống nội tiết. 


Sinh tử hay Luân hồi (Ph.: Samsãära) — giáo pháp về sự 
tái sinh; vòng tròn liên tục của sinh và tử. 


145 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Tâm Bồ-đề (Ph.: Bodhicitta) — nguyện vọng đối với 
Phật Quả, “niệm tưởng về Giác ngộ,” nội kiến trong 
thực tại nội tại, tâm đại bi và Thệ Nguyện phục vụ, làm 
lợi ích, và giải thoát tất cả chúng sinh. Trong Mật giáo, 
thuật ngữ này được dùng để chỉ Tig Le - tính dịch và 
những phân tiết nội tiết — như thế nó ám chỉ sự nối kết 
ân kín với BI và Trí. 


Tánh Không (Ph.: Sũnyatã; Anh: Voidness or 
Emptiness) — giáo lý dạy răng tất cả hiện hữu trong thế 
giới hiện tượng đều không có tự tánh, tự thể, hay bản thể 
— rằng chúng hiện hữu hư huyễn mà không thật như vậy; 
cái mà nó phủ định tất cả mọi cái thấy đặt căn bản trên 
hiện hữu hay không hiện hữu, hữu hay vô-hữu. 


Tig Le (T.T.: Thig.Le.; Ph.: Bindu) — nguồn sống của 
năng lực vật lý, tức tính dịch, những phân tiết của hệ 
thống nội tiết, và những cái tương tự, [Giọt Tỉnh Chất]. 


Thần hay Thiên (Ph.: Deva) — thần, thiên thần, trời. 


Thiền-na (Ph.: Dhyãna) — từ tương đương của Định 
(Samadhn), theo giáo lý Phật giáo, nó chỉ một nhóm các 
trạng thái tập trung thanh tịnh. 


Xa luân (Ph.: Cakra: Anh dịch là “Wheel”: nghĩa đen là 
cái bánh xe. Có sách dịch lầm là “Luân xa”: cái xe có 
bánh. ND) — một trung khu tâm thần, một Trung khu của 
các Kênh (Nađ6) theo sinh lý học Mật giáo. 


Yoga Phát Sinh và Yoga Hoàn Thiện [Thành Tựu| — 
hai môn Yoga tu tập chính trong Mật giáo Tây Tạng. 


146 


DU-GIÀ TÂY TẠNG 


Yoga Phát Sinh hay “Yoga về Phát triển và Sáng tạo”; 
Yoga Hoàn Thiện là “Yoga vê sự Hoàn Thành. Xem 
“Lời Nói Đâu”. 


147 


Thư Mục 


The Teachings oƒ Tibetan Yoga 
Transl: Garma C. CC. Chang; Publ.: Carol Publishng Group 
Editon, New York USA 1991 


Esofteric Teachings 0ƒ the Tibetan Tantfra (Seven 
Imiiiation Riuals and T1song Khapa s Commentfary 
On The Six Yoga öoƒ Naropa) 

Transl.: Chang Chen Chi; Edit.: C. A. Muses; Publ.:Samuel 
WelIser, Inc., York Beach, MA 1982 


The Pratice 0ƒ the Six Yoga 0ƒ Naropa 
Transl. & Edit. by Glenn H. Mullin; Publ.: Snow Lion Publiations, 
lthaca, New York 1997 & 2006. 


The Inner Bliss oƒ Inner Fire, Heart Practice oƒ the ŠSix 
Yogas oƒ Naropa, A Comumemtary on Je Tsong-khapa S5: 
Having the Three Convictions: A ŒGuide to the Sfages öŸ 
the Profound Path oƒ the Six Yogas 0ƒ Naropa. 


By Lama Thubten Yeshe; Publ.: Wisdom Publications, Somerville, 
MA, USA 1998 


Tibetan Yoga and Secret Docfrines 
Transl.: Lama Kazi Dawa-Samdup; Editor: W. Y. Evans-Wentz; 
Publ.: Oxford University Press, Amen House, London UK 1965 


Foundations 0ƒ Tibetan Miysticism 
By Lama Anagarika Govinda; Publ.: Samuel Weiser, Inc.; 
Beach, Maine,USA 1969 


Secret 0ƒ the Vajra World, The Tantric Buddhism oƒ 
Tibef 

By Reginald A. Ray; Publ.: Shambhala Publication, Inc., Boston, 
Massachusetts, 1993 


The Hundred Thousand Songs 0ƒ Milarepa 
By Jetsun Milarepa; Transl.: Garma C. C. Chang: Publ.: Shambhala 
Publication, Inc., Boston, Massachusetts, 1962 


OM AH HUNG 





Du-Gìa Tây Tạng 


Mọi sai sót là của người chuyển ngữ và hiệu đính. 
Mọi công đức xin hồi hướng lên quả vị Giác Ngộ của 
tất củ chư Đạo Sư cùng toàn thể pháp giới chúng sinh. 


Viet Nalanda Foundation (trước đây còn có tên là 
Viet Vajra Foundation) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 
được thành lập vào năm 2006 tại Maryland, Hoa Kỳ để tạo 
nhịp cầu tiếp nối giữa những Phật tử người Việt có duyên với 
Kim Cương Thừa tại khắp nơi trên thế giới. Viet Nalanda 
Foundation cổ súy tỉnh thần bất bộ phái, và tôn trọng chư 
Đạo Sư cùng các Giáo Pháp đặc thù của tất cả bốn Dòng 
Truyền Thừa của Phật Giáo Tây Tạng gồm có Nyingma, 
Sakya, Kagyu và Gelug. 


Muốn biết thêm chỉ tiết về tổ chức Viet Nalanda Foundation 
cũng như tìm hiểu thêm về Kim Cương Thừa — Phật Giáo Tây 
Tạng, xin vào xem trang nhà http://www.vietnalanda.org 
hoặc gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com 


Địa chỉ liên lạc: 


8201 Westminster Boulevard, Suite 200 
Westminster, CA 92683 USA 
Đt: (714) 458-4722 


13902 Rosebranch Ct. 
Houston, TX 77059-3539 USA 
Đt: (713) 382-6874 


Tài liệu về Kim Cương Thừa — Phật Giáo Tây Tạng cũng có thể 
được tìm thấy tại các trang nhà sau đây: 


Thư Viện Nalanda: http://www.nalanda.batnha.org 
Thư Viện Hoa Sen: http://www.thuvienhoasen.org 
Trang nhà Quảng Đức: http://Wwww.quangduc.com 


Cho đến khi đạt đến 
Giác Ngộ viên mãn, 
chúng con xin quy y Phật, 
chúng con xin quy y Pháp, 
và cũng như thế, 
chúng con xin quy y Tăng đoàn 
của chư Bồ Tát. 
Như chư Phật thuở xa xưa 
đã nhiếp thọ Bồ Đề Tâm 
và tỉnh tấn hành trì Bồ Tát Đạo, 
chúng con, nay cũng vì lợi lạc 
của tất cả chúng sinh, 
xin phát Bồ Đề Tâm 
và tỉnh tấn tu hành 


để viên thành Đạo Quả. 


Viet Nalanda Foundation 


